ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 
x\[]#z 





BÀI GIẢNG 


THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
Trần Thu Phương 


CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


1.1 Khái niệm và chức năng của thị trường chứng khoán 
1.1.1 Sự hình thành thị trường chứng khoán (TTCK) 


Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, trong xã hội xuất hiện một số người cần tiền 
cho mục đích tiêu dùng hay đầu tư, đồng thời cũng xuất hiện những người có tiền nhàn rỗi 
tạm thời muốn cho vay để lấy lãi. Ban đầu, những người này thường tìm gặp nhau trực tiếp, 
dựa trên quan hệ quen biết cá nhân để giải quyết nhu cầu về tiền vốn của mình. Sau đó, khi 
cung và cầu về tiền vốn không ngừng tăng lên thì việc đi vay và cho vay trực tiếp dựa trên 
quan hệ cá nhân tỏ ra không thể đáp ứng được nữa. Thực tế khách quan này đòi hỏi phải có 
một thị trường cho cung và cầu về tiền vốn gặp nhau. Thị trường đó chính là thị trường tài 
chính. 


Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sở hữu, 
quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những công cụ và phương thức giao dịch nhất 
định. Thông qua thị trường tài chính, những nguồn vốn nhàn rỗi được huy động vào mục đích 
tiêu dùng hay đầu tư nhằm mục đích nâng cao đời sống hay phát triển kinh tế. 


1.1.2 Khái niệm thị trường chứng khoán 


TTCK là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng 
khoán nhằm mục đích sinh lợi, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán. TTCK là một 
bộ phận của thị trường vốn (thị trường tài chính dài hạn). Vị trí của TTCK trong hệ thống 
TTTC được biểu thị qua sơ đồ sau: 


Thị trường tài chính 
TT tài chính ngắn 
hạn 
- ru An % tiềy 
TT vay nợ dài 
hạn 


Thị trường chứng khoán 







TT tài chính dài 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
1.1.3 Đặc điểm của TTCK 
* TTCK được đặc trưng bởi hình thức tài chính trực tiếp 


Theo hình thức này, người cần vốn và người có khả năng cung ứng vốn đều trực tiếp 


tham gia vào thị trường giữa họ không có các trung gian tài chính. 
* TTCK gắn với thị trường cạnh tranh hoàn hảo 


Tất cả mọi người đều có thể tham gia vào thị trường, không có sự áp đặt giá cả trên 
thị trường chứng khoán mà giá cả chứng khoán được xác định trên quan hệ cung cầu trên thị 
trường. 


* TTCK về cơ bản là một thị trường liên tục 


Sau khi các chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp, chúng có thể được 
mua đi bán bán lại nhiều lần trên thị trường thứ cấp. Điều này đảm bảo cho những người đầu 
tư có thể chuyển các chứng khoán mà họ nắm giữ thành tiền bất cứ lúc nào. 


1.1.4 Chức năng của TTCK 
Thị trường chứng khoán thực hiện các chức năng chủ yếu sau đây: 


a) Chức năng huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế 

Sự hoạt động của TTCK tạo ra một cơ chế chuyển các nguồn vốn từ nơi thừa đến 
nơi thiếu. Chức năng huy động vốn được thực hiện khi các doanh nghiệp, Chính phủ và 
chính quyền địa phương phát hành các loại chứng khoán và các nhà đầu tư mua các loại 
chứng khoán đó. Thông qua việc mua chứng khoán, số tiền nhàn rỗi của các nhà đầu tư 
được huy động vào tay các nhà phát hành chứng khoán. Điều này tạo ra một kênh huy động 
vốn rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và thoả mãn các mục 


đích sử dụng của chính phủ cũng như chính quyền địa phương. 
b) Chức năng tạo môi trường đầu tư cho công chúng 


Thị trường chứng khoán tạo cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với 
nhiều cơ hội lựa chọn phong phú. Các loại chứng khoán trên thị trường có đặc điểm rất khác 
nhau. Điều này cho phép các nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình loại chứng khoán phù 
hợp. Như vậy, TTCK có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích tiết kiệm để đầu tư. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
c) Chức năng tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán 


Thị trường chứng khoán cung cấp khả năng thanh khoản (khả năng chuyển đổi các 
chứng khoán thành tiền) cho các loại chứng khoán vì thị trường chứng khoán là nơi các 
chứng khoán được mua bán, trao đổi, nên các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các chứng khoán 
họ sở hữu thành tiền hoặc các loại chứng khoán khác khi họ muốn. Đây là một trong những 
yếu tố cho thấy tính linh hoạt, an toàn của vốn đầu tư và quyết định tính hấp dẫn của chứng 
khoán đối với các nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán hoạt động càng năng động và có hiệu 
quả thì càng có khả năng nâng cao tính thanh khoản của các chứng khoán giao dịch trên thị 
trường. 


d) Chức năng đánh giá hoạt động của doanh nghiệp (đánh giá giá trị của doanh 
nghiệp và tình hình của nền kinh tế) 


Do giá trị của các chứng khoán chịu ảnh hưởng của những yếu tố trong đó có yếu tố 
nội tại của chủ thể phát hành. Mặt khác, giá trị của doanh nghiệp có cổ phiếu trên thị trường 
chứng khoán phụ thuộc vào tổng giá trị thực tế của các cổ phiếu đang lưu hành. Vì vậy thông 
qua giá cổ phiếu của một doanh nghiệp đang lưu hành, người ta có thể đánh giá được giá trị 
của doanh nghiệp đó. 


Thông qua sự biến động của các chỉ số giá chứng khoán, TTCK phản ánh tính hiệu 
quả của nền kinh tế, các xu hướng phát triển của nền kinh tế quốc dân. Khi nền kinh tế phát 
triển thì lợi nhuận đem chia cho các chủ đầu tư tăng lên. Lợi nhuận tăng là một yếu tố làm 
cho giá cả chứng khoán tăng, dung lượng mua bán chứng khoán do đó cũng tăng theo. 
Ngược lại, kinh tế suy thoái sẽ dẫn đến sự hoạt động sút kém của thị trường chứng khoán. 


e) Chức năng tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô 


Thị trường chứng khoán như chiếc phong vũ biểu của nền kinh tế quốc dân. Những 
nhà hoạch định chính sách và quản lý thường quan sát chiếc phong vũ biểu này để phân tích 
và dự đoán, đề ra các chính sách điều tiết kinh tế và phương pháp quản lý thích hợp nhằm 
thông qua thị trường chứng khoán để tác động đến các hoạt động của nền kinh tế quốc dân 
hoặc ngược lại chẳng hạn, thông qua các chỉ số chứng khoán, Chính phủ, không những thấy 
được tình hình của cả nền kinh tế mà còn thấy được tình hình của từng ngành từ đó có 
những chính sách thích hợp để điều chỉnh nền kinh tế. Mặt khác thông qua thị trường chứng 
khoán, Chính phủ có thể mua bán trái phiếu nhằm góp phần tạo ra nguồn thu bù đắp thâm 
hụt ngân sách, thực hiện các chương trình, dự án quốc gia và quản lý lạm phát. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
1.2 Cơ cấu, mục tiêu và các nguyên tắc hoạt động của TTCK 
1.2.1 Phân loại thị trường chứng khoán 


- Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn, thị trường chứng khoán được chia thành thị 
trường chứng khoán sơ cấp và thị trường chứng khoán thứ cấp. Thị trường chứng khoán sơ 
cấp là nơi giao dịch các chứng khoán mới được phát hành. Trên thị trường này vốn từ các 
nhà đầu tư sẽ chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán 
mới phát hành. Thị trường chứng khoán thứ cấp là nơi mua đi bán lại các chứng khoán đã 
được phát hành trên thị trường sơ cấp. Thị trường này đảm bảo tính thanh khoản cho các 
chứng khoán đã phát hành. 


- Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường, thị trường chứng khoán được phân 
thành thị trường tập trung và thị trường không tập trung. Thị trường chứng khoán tập trung 
(Sở giao dịch chứng khoán) là thị trường mà các giao dịch chứng khoán được tập trung tại 
một địa điểm, các lệnh được chuyển tới sàn giao dịch và tham gia vào quá trình ghép lệnh để 
hình thành nên giá giao dịch. Trên thị trường chứng khoán không tập trung (OTC), các giao 
dịch được tiến hành qua mạng lưới của các công ty chứng khoán phân tán trên khắp quốc gia 
và được nối với nhau bằng mạng điện tử. Giá cả chứng khoán ở thị trường này được hình 
thành theo phương thức thoả thuận. 


- Căn cứ vào loại hàng hoá, thị trường chứng khoán được chia thành thị trường cổ phiếu, thị 
trường trái phiếu và thị trường các công cụ phái sinh. Thị trường cổ phiếu, là thị trường trao 
đổi, chuyển nhượng và mua bán các loại cổ phiếu như cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi. 
Thị trường trái phiếu là thị trường trao đổi, chuyển nhượng và mua bán các loại trái phiếu đã 
được phát hành như các trái phiếu công ty, trái phiếu đô thị, trái phiếu Chính phủ. Thị trường 
các công cụ chứng khoán phái sinh: Là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng 
khoán phái sinh đã được phát hành như: Hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn 
và hợp đồng hoán đổi. Đây là thị trường cao cấp chuyên giao dịch những công cụ tài chính 
cao cấp, thị trường này chỉ xuất hiện ở những nước có thị trường chứng khoán phát triển 


mạnh. 
1.2.2 Mục tiêu của thị trường chứng khoán 
* Hoạt động có hiệu quả 


Một thị trường chứng khoán hoạt động có hiệu quả là một thị trường có tính hiệu quả 
về mặt thông tin và cơ chế giao dịch. Để đạt được mục tiêu này, thị trường chứng khoán cần 
phải đảm bảo: 1) Giá cả được hình thành trên thị trường phải là giá cân bằng giữa cung và 
cầu và phản ánh được tức thời các thông tin có liên quan có thể ảnh hưởng tới giá cả; 2) Cơ 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
chế và các thủ tục giao dịch CK cần phải được tiêu chuẩn hoá; 3) Chi phí giao dịch trên thị 
trường phải được tối thiểu hoá, đảm bảo lợi ích thu được từ đầu tư vào chứng khoán không 
bị chỉ phí giao dịch ăn mòn; 4) TTCK phải được tổ chức một cách thuận tiện cho những người 
sử dụng. 


* Điều hành công bằng 


Điều hành công bằng TTCK là việc làm đảm bảo sự bình đẳng giữa những người 
tham gia vào thị trường. Muốn thực hiện được mục tiêu này, TTCK cần đảm bảo: 1) Các cơ 
quan điều hành thị trường phải xác lập các quy chế đảm bảo sự cạnh tranh tự do, bình đẳng 
trên thị trường; 2) Đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư thông qua việc duy trì thị trường hoạt 
động lành mạnh, chống lại các trường hợp lũng đoạn thị trường, bóp méo giá gây thiệt hại 
cho nhà đầu tư. 


* Phát triển ổn định thị trường chứng khoán 


Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu này cần chú trọng phát hiện và loại trừ các khả 
năng xảy ra khủng hoảng thị trường do mất khả năng thanh khoản hoặc do biến động của 
giá cả quá lớn. Trên TTCK, nhiều khi người mua biết rõ hoạt động của người bán và khả 
năng thanh toán của họ, nên có thể có lúc một vài chứng khoán mất khả năng thanh khoản 
sẽ làm cho nhiều nhà đầu tư rời bỏ thị trường, dẫn đến phản ứng dây chuyền và gây ra 
khủng hoảng toàn bộ thị trường. Để giải quyết được vấn đề này cần có một cơ chế giao dịch 
đảm bảo thông suốt, thành lập các tổ chức tài trợ chứng khoán hỗ trợ thị trường nhằm ngăn 
ngừa mất khả năng thanh khoản đối với TTCK của các công ty vẫn hoạt động tối. 


Các biến động lớn về giá cả xảy ra khi cung và cầu tạm thời mất cân bằng. Sự biến 
động quá mức của giá cả chứng khoán gây ra nỗi lo sợ cho các nhà đầu tư và cản trở sự 
hoạt động của thị trường. Để khắc phục những trường hợp này, cần có các công cụ nhằm 
thực hiện ổn định giá cả trên TTCK. 


1.2.3 Những nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán 


Để đạt được những mục tiêu nêu trên, thị trường chứng khoán phải hoạt động dựa 
theo những nguyên tắc nhất định. Nhìn chung, TTCK hoạt động dựa theo những nguyên tắc 


cơ bản sau: 
* Nguyên tắc cạnh tranh tự do 


TTCK phải hoạt động dựa trên cơ sở cạnh tranh tự do. Các nhà phát hành, nhà đầu tư 
có quyền tư do tham gia và rút khỏi thị trường. Giá cả chứng khoán trên thị trường phản ánh 
mối quan hệ cung cầu về chứng khoán. Trên thị trường sơ cấp, các nhà phát hành cạnh tranh 
với nhau để bán chứng khoán của mình cho các nhà đầu tư, các nhà đầu tư được tự do lựa 


$ % 
Thị trường chứng khoán ty £® 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
chọn chứng khoán mà họ muốn. Trên thị trường thứ cấp, các nhà đầu tư cũng cạnh tranh tự 
do để tìm kiếm lợi nhuận cho mình. 


* Nguyên tắc trung gian mua bán 


Mọi hoạt động giao dịch, mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán đều 
được thực hiện thông qua các trung gian hay còn được gọi là các nhà môi giới, đó là các công 
ty chứng khoán. Các nhà môi giới thực hiện giao dịch theo lệnh của khách hàng và hưởng 
hoa hồng. Ngoài ra nhà môi giới còn có thể cung cấp các dịch vụ khác như cung cấp thông tin 


và tư vấn cho khách hàng trong việc đầu tư. 


Theo nguyên tắc trung gian trên thị trường sơ cấp, các nhà đầu tư không trực tiếp 
thoả thuận với nhau để mua bán chứng khoán. Các nhà đầu tư thường không mua trực tiếp 
của người phát hành mà mua từ các nhà bảo lãnh phát hành. Trên thị trường thứ cấp, họ đều 
phải thông qua các nhà môi giới của mình để đặt lệnh. Các nhà môi giới sẽ nhập lệnh vào hệ 
thống để khớp lệnh. 


* Nguyên tắc đấu giá 


Giá chứng khoán được xác định thông qua việc đấu giá giữa các lệnh mua và các 
lệnh bán. Tất cả các thành viên tham gia thị trường đều không thể can thiệp vào việc xác định 
giá này. Trên TTCK thường tồn tại các hình thức đấu giá sau: 


- Đấu giá trực tiếp là việc các nhà môi giới gặp nhau trên sàn giao dịch và trực tiếp đấu giá 


thông qua người trung gian tại quầy giao dịch để thương lượng giá. 


- đấu giá gián tiếp là hình thức đấu giá mà các nhà môi giới chứng khoán không trực tiếp gặp 
nhau mà việc thương lượng giá được thực hiện gián tiếp thông qua hệ thống điện thoại và 
mạng lưới máy tính. 


- Đấu giá tự động là hình thức đấu giá qua hệ thống mạng máy tính nối giữa máy chủ của Sở 
giao dịch với hệ thống máy tính của các công ty chứng khoán thành viên. Các lệnh giao dịch 
từ các nhà môi giới được nhập vào hệ thống máy chủ của Sở giao dịch chứng khoán. Hệ 
thống máy chủ này sẽ xác định mức giá sao cho tại mức giá này chứng khoán giao dịch với 
khối lượng cao nhất. 


- Đấu giá định kỳ là hình thức đấu giá trong đó các giao dịch chứng khoán tại một mức giá 
duy nhất bằng cách tập hợp tất cả các đơn đặt hàng mua và bán trong một khoảng thời gian 
nhất định. Đấu giá định kỳ là phương thức xác định mức giá cân bằng cung và cầu. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
- Đấu giá liên tục là hình thức đấu giá trong đó việc mua bán chứng khoán được tiến hành liên 


tục bằng cách phối hợp các đơn đặt hàng của khách hàng ngay khi có các đơn đặt hàng có thể 
phối hợp được. 


Trang 7 


Thị trường chứng khoán 





Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
* Nguyên tắc công khai 


Tất cả các hoạt động trên thị trường chứng khoán đều phải đảm bảo tính công khai. 
Việc công khai thông tin về thị trường chứng khoán phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, dễ 
tiếp cận. 


Sở giao dịch chứng khoán công bố các thông tin về giao dịch chứng khoán trên thị 
trường. Các tổ chức niêm yết công bố công khai các thông tin tài chính định kỳ hàng năm của 
công ty, các sự kiện bất thường xảy ra đối với công ty, nắm giữ cổ phiếu của giám đốc, người 
quản lý, cổ đông đa số. Các thông tin càng được công bố công khai minh bạch thì càng thu hút 
được nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán. Nguyên tắc này nhằm bảo vệ nhà đầu 
tư, song nó cũng hàm ý rằng, một khi đã được cung cấp đầy đủ thông tin, kịp thời và chính xác 
thì nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. 


Các nguyên tắc trên đây nhằm đảm bảo cho giá cả chứng khoán được hình thành một 
cách thống nhất, công bằng cho tất cả các bên giao dịch. Do đó, ở hầu hết các nước trên thế 
giới hiện nay, mỗi nước chỉ có một Sở giao dịch chứng khoán duy nhất (tuy nhiên, người dân 
mọi miền đất nước đều có thể tiếp cận thị trường thông qua các phòng giao dịch của công ty 
chứng khoán mở tới các điểm dân cư). Một số nước rộng lớn trên thế giới còn tồn tại vài Sở 
giao dịch chứng khoán do lịch sử để lại thì đều nối mạng với nhau hoặc giao dịch những chứng 
khoán riêng biệt. 


1.3 Chủ thể tham gia vào TTCK 


Các tổ chức và cá nhân tham gia thị trường chứng khoán có thể được chia thành các 
nhóm sau: Nhà phát hành, nhà đầu tư, các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán. 


1.3.1 Nhà phát hành 


Nhà phát hành chứng khoán là những tổ chức cần vốn và thực hiện huy động vốn qua thị 
trường chứng khoán. Nhà phát hành là người cung cấp chứng khoán. Thông thường, nhà phát 
hành chứng khoán bao gồm: 

- Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà phát hành các trái phiếu Chính phủ và trái phiếu 
địa phương. 


- Doanh nghiệp là nhà phát hành các loại cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp. 
- Các tổ chức tài chính là nhà phát hành các công cụ tài chính như các trái phiếu, chứng chỉ thụ 
hưởng,... phục vụ cho hoạt động của họ. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
1.3.2 Nhà đầu tư 


Nhà đầu tư là những người mua bán chứng khoán nhằm đạt được những mục đích 
của mình. Nhà đầu tư có thể chia làm hai loại: nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư chuyên 


nghiệp. 
1.3.2.1 Nhà đầu tư cá nhân 


Nhà đầu tư cá nhân là những cá nhân tham gia mua bán chứng khoán trên thị trường 
chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận là chủ yếu. Nhà đầu tư cá nhân là những người 
có vốn tạm thời nhàn rỗi muốn đầu tư để kiếm lời. Khi nền kinh tế yếu kém thì họ thường 
đưa vốn đầu tư vào bất động sản hay hoặc những tài sản có khả năng dự trữ giá trị cao, ít 
mất giá. Khi nền kinh tế tăng trưởng tốt, thì họ lại chọn thị trường chứng khoán để đầu tư. 


Trong đầu tư rủi ro luôn tiềm ẩn. Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn và ngược lại. 
Chính điều này khiến các nhà đầu tư phải lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với mình. Nhìn 
chung có hai bộ phận các nhà đầu tư cá nhân có thái độ khác nhau đối với rủi ro: nhà đầu tư 


chấp nhận rủi ro và nhà đầu tư không thích rủi ro. 


- Nhà đầu tư cá nhân chấp nhận rủi ro luôn nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Họ thường 
tập trung đầu tư vào các chứng khoán có độ rủi ro cao nhưng có khả năng thu lợi nhuận lớn. 


- Nhà đầu tư không thích rủi ro thường né tránh những chứng khoán có đổ rủi ro cao. Họ 
thường đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu tổn thất. 


1.3.2.2 Nhà đầu tư chuyên nghiệp 


Nhà đầu tư chuyên nghiệp hay còn gọi là nhà đầu tư có tổ chức thường xuyên 
mua bán chứng khoán với số lượng lớn trên thị trường. Các tổ chức này thường có 
nhiều chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm để phân tích thị trường từ đó đưa ra các 
quyết định đầu tư. Nhìn chung trên thị trường có một số nhà đâu tư chuyên nghiệp sau: 


* Các quỹ tín thác đầu tư: Được thành lập nhằm thu hút vốn của nhiều nhà đầu tư cá 
nhân để đầu tư trên thị trường chứng khoán. Hình thức đầu tư thông qua các tổ chức 
này được gọi là đầu tư gián tiếp. Ưu điểm nổi bật của hình thức này là có thể đa dạng 
hoá danh mục đầu tư và các quyết định đầu tư được thực hiện bởi các chuyên gia giàu 
kinh nghiệm. 


* Các công ty bảo hiểm: Các công ty bảo hiểm thu phí bảo hiểm từ những người tham 
gia bảo hiểm trước sau đó nếu có sự cố bảo hiểm xảy ra, họ tiến hành chỉ trả tiền bảo 
hiểm. Điều này tạo ra sự nhàn rỗi đối với một lượng vốn nhất định. Do đó, bên cạnh 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
việc lập quỹ dự phòng nhằm sẵn sàng chỉ trả cho các sự cố bảo hiểm, họ có thể đầu tư 
số vốn nhàn rỗi để thu lợi nhuận như cho vay hay đầu tư vào chứng khoán. 


* Các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, công ty chứng khoán cũng có thể trở 
thành nhà đầu tư chuyên nghiệp khi họ mua bán chứng khoán cho chính mình. 


1.3.3. Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán 
1.3.3.1. Cơ quan quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán 


Sự quản lý Nhà nước dối với thị trường chứng khoán là nhân tố rất quan trọng để 
đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động trật tự, công bằng, đúng pháp luật. Tuy 
nhiên, mô hình quản lý Nhà nước đối với thị trường chứng khoán ở các nước có những 
điểm khác nhau. ở Việt Nam, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã được thành lập theo 
Nghị định của Chính phủ số 75-CP ngày 28-11-1996. Uỷ ban chứng khoán Nhà nước là 
cơ quan trực thuộc Chính phủ thực hiện chức năng tổ chức quản lý Nhà nước về chứng 
khoán và thị trường chứng khoán. Uỷ ban chứng khoán Nhà nước có nhiệm vụ và quyền 
hạn cơ bản sau: 

1. Soạn thảo các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đệ trình 
Quốc hội và Chính phủ xem xét quyết định và tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản 
đó. 

2. Cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các công ty chứng khoán, quỹ đầu 
tư chứng khoán, công ty bảo lãnh phát hành. 

3. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập,đình chỉ hoạt động hoặc giải thể sở 
giao dịch chứng khoán. 

4. Kiểm tra, giám sát hoạt động của sở giao dịch chứng khoán và các tổ chức có liên 
quan đến việc phát hành, kinh doanh chứng khoán. 

5. Tổ chức đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kinh 
doanh chứng khoán và thị trường chứng khoán .... 


1.3.3.2. Sở giao dịch chứng khoán 


Sở giao dịch chứng khoán là trung tâm giao dịch chứng khoán có tổ chức để giao 
dịch các chứng khoán được niêm yết. Các chứng khoán được niêm yết giao dịch tại sở 
giao dịch chứng khoán phải đáp ứng đầu đủ các yêu cầu mà sở giao dịch chứng khoán 
quy định. 


1.3.3.3. Các tổ chức lưu ký và thanh toán chứng khoán 


Là các tổ chức nhận lưu giữ, bảo quản các chứng khoán cho khách hàng và tiến 
hành các nghiệp vụ thanh toán cho các giao dịch chứng khoán. Thời kỳ đầu của thị 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
trường chứng khoán, các nhà đầu tư phải tự giữ và bảo quản chứng khoán cho mình. 
Điều này đã phát sinh nhiều khó khăn: 
- Thứ nhất, các nhà đầu tư phải bảo quản chứng khoán trước nguy cơ hư hỏng, mất 
cắp, thất lạc. 
- Thứ hai, các nhà đầu tư phải thường xuyên theo dõi những thông tin về chứng khoán 
mà mình đang nắm giữ như thông tin về giá cả, thời điểm chỉ trả cổ tức. 
- Thứ ba, tốn nhiều chi phí cho việc vận chuyển và đảm bảo an toàn cho chứng khoán 
mà mình nắm giữ. 

Trước những khó khăn như vậy, các ngân hàng thương mại và các công ty chứng 
khoán đã cung cấp các dịch vụ mới cho các nhà đầu tư chứng khoán. các dịch vụ này 
một mặt giải quyết được những bất lợi cho các nhà đầu tư, mặt khác tạo nguồn thu cho 
các tổ chức này. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
CHƯƠNG 2 
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 


2.1. Những vấn đề chung về công ty chứng khoán 
2.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán 


Ở Việt Nam, theo quyết định 04/1998/QĐ-ubck ngày 13 tháng 10 năm 1998 của 
UBCKNN, công ty chứng khoán (CTCK) là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được 
Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số loại hình kinh doanh 
chứng khoán. 


Do đặc điểm của một công ty chứng khoán là nó có thể kinh doanh trên một lĩnh vực 


nhất định nên người ta phân chia công ty chứng khoán thành các loại sau: 


- Công ty môi giới chứng khoán: Là công ty chứng khoán chỉ thực hiện việc mua bán chứng 
khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. 


- Công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán: Là công ty chứng khoán có lĩnh vực hoạt động chủ 
yếu là thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán để hưởng phí hoặc chênh lệch 
giá. 


- Công ty kinh doanh chứng khoán: Là công ty chứng khoán chủ yếu thực hiện nghiệp vụ tự 
doanh - tự bỏ vốn kinh doanh chứng khoán và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. 


- Công ty trái phiếu: Là công ty chứng khoán chuyên mua bán các loại trái phiếu. 
2.1.2. Nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán 


Các công ty chứng khoán hoạt động theo những nguyên tắc nhất định. Những nguyên 


tắc này bao gồm nhóm nguyên tắc mang tính đạo đức và nhóm nguyên tắc mang tính tài chính. 
* Nhóm nguyên tắc đạo đức bao gồm: 


- Công ty chứng khoán phải đảm bảo giao dịch trung thực và công bằng vì lợi ích của khách 
hàng. 


- Có tinh thần trách nhiệm, tận tuy trong kinh doanh. 
- Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của công ty. 


- Có nghĩa vụ bảo mật thông tin cho khách hàng trừ khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà 
nước. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
- Không được phép nhận bất cứ khoản thù lao nào khác ngoài những khoản thù lao thông 
thường cho dịch vụ mà mình cung cấp. 


- Nghiêm cấm thực hiện các giao dịch nội gián gây thiệt hại cho khách hàng. 
* Nhóm nguyên tắc tài chính bao gồm: 


- Các công ty chứng khoán phải đảm bảo các yêu cầu về vốn, cơ cấu vốn và nguyên tắc hạch 
toán, báo cáo theo quy định của UBCK Nhà nước . 


- Công ty chứng khoán không được dùng tiền của khách hàng làm nguồn vốn kinh doanh cho 
mình ngoại trừ số tiền đó dùng phục vụ cho giao dịch của hách hàng. 


- Công ty chứng khoán không được dùng chứng khoán của khách hàng để thế chấp vay vốn trừ 
khi được khách hàng đồng ý bằng văn bản. 


2.1.3. ChỨc năng, vai trò của công ty chứng khoán 
2.1.3.1. Chức năng của công ty chứng khoán 


Các công ty chứng khoán là tác nhân quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của 
nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Thông qua các hoạt động của mình, 


công ty chứng khoán đã thực hiện một số chức năng cơ bản sau: 


- Thứ nhất; Tạo ra cơ chế huy động vốn linh hoạt giữa người có tiền nhàn rỗi với người cần 
vốn thông qua cơ chế phát hành và bảo lãnh phát hành. 


- Thứ hai; Cung cấp cơ chế giá cả cho giao dịch chứng khoán. 
- Thứ ba; Góp phần làm tăng tính thanh khoản cho chứng khoán. 


- Thứ tư; Góp phần điều tiết và bình ổn thị trường thông qua hoạt động tự doanh và vai trò nhà 
tạo lập thị trường. 


2.1.3.2. Vai trò của công ty chứng khoán 


Với những chức năng trên, công ty chứng khoán có vai trò quan trọng được thể hiện ở 
các khía cạnh sau: 


* Đối với các tổ chức phát hành 


Thông qua các hoạt động làm đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành, các công ty chứng 


khoán có vai trò tạo ra cơ chế huy động vốn phục vụ các tổ chức phát hành. Với vai trò là trung 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
gian cho cả nhà đầu tư và tổ chức phát hành, các công ty chứng khoán đã tạo ra một kênh huy 
động vốn rất lớn cho nền kinh tế thông qua thị trường chứng khoán. 


* Đối với các nhà đầu tư 


Thông qua các hoạt động môi giới, tư vấn, quản lý danh mục đầu tư, các công ty chứng 
khoán với trình độ chuyên môn cao và uy tín nghề nghiệp sẽ giúp nhà đầu tư giảm được chỉ phí 
và thời gian giao dịch, từ đó nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư của họ trên thị trường chứng 
khoán. 


* Đối với thị trường chứng khoán 


Các công ty chứng khoán góp phần tạo lập giá cả, làm tăng tính thanh khoản của các 
loại chứng khoán. Trên thị trường sơ cấp, các công ty chứng khoán cùng với nhà phát hành đưa 
ra mức giá đầu tiên cho chứng khoán. Trên thị trường thứ cấp, với chức năng trung gian của 
mình, các công ty chứng khoán cũng góp phần tạo lập giá cả thị trường thông qua đấu giá 
đồng thời cũng giúp nhà đầu tư dễ dàng chuyển đổi chứng khoán của họ thành tiền khi có nhu 


cau. 


* Đối với các cơ quan quản lý thị trường 

Với hoạt động bảo lãnh phát hành, trung gian mua bán chứng khoán, các công ty chứng 
khoán có thể cung cấp thông tin về các giao dịch mua bán, về các loại chứng khoán, tổ chức 
phát hành, nhà đầu tư.... Nhờ có các thông tin này, các cơ quan quan lý thị trường có thể kiểm 
soát được thị trường, ngăn chặn các hiện tượng thao túng, lũng đoạn thị trường ... 


2.2. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán 
2.2.1. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán 


Môi giới chứng khoán là nghiệp vụ chủ yếu của công ty chứng khoán. Thực hiện nghiệp 
vụ này, các công ty chứng khoán nhân danh mình đại diện cho khách hàng làm trung gian thực 
hiện việc mua, bán chứng khoán cho khách hàng thông qua cơ chế giao dịch tại sở giao dịch 
chứng khoán hoặc trên thị trường OTC. Để nhận được dịch vụ này, khách hàng phải trả cho 
công ty một khoản hoa hồng môi giới nhất định. 

Nghiệp vụ môi giới chứng khoán được thực hiện bởi các nhân viên môi giới của các 
công ty chứng khoán. Nhân viên môi giới là người đứng giữa bên mua và bên bán hoặc đại diện 
cho bên mua, bên bán thực hiện yêu cầu giao dịch của khách hàng. Xuất phát từ đặc thù của 
nghề môi giới chứng khoán, nhân viên môi giới cần phải có được những phẩm chất nhất định 


về đạo đức cũng như năng lực nghề nghiệp. 


2.2.2. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh cam kết với tổ chức phát 
hành để thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán; nhận mua một phần hay toàn 
bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại; mua số chứng khoán còn lại chưa phân 
phối hết của tổ chức phát hành; hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành phân phối chứng khoán ra công 
chúng. 


Với đội ngũ chuyên gia giỏi về chứng khoán cũng như tiềm lực tài chính của mình, bên 
cạnh nghiệp vụ môi giới, các công ty chứng khoán còn cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành 
nhằm giúp các tổ chức phát hành thực hiện thành công các đợt chào bán chứng khoán ra công 
chúng. 


2.2.3. Nghiệp vụ tự doanh 


Tự doanh chứng khoán là việc các công ty chứng sử dụng nguồn vốn của công ty để 
mua, bán chứng khoán cho chính mình. Nghiệp vụ tự doanh của công ty chứng khoán là một 
nghiệp vụ khó khăn, phức tạp. Hoạt động này có thể mang lại cho công ty chứng khoán những 
khoản lợi nhuận lớn nhưng cũng có thể gây ra những tổn thất không nhỏ. Do đó, để thực hiện 
thành công nghiệp vụ này, bên cạnh năng lực tài chính, các công ty chứng khoán cần phải có 
được đội ngũ nhân viên phân tích thị trường giỏi về nghiệp vụ và nhạy bén với những biến 
động của thị trường. 


Mục đích của hoạt động tự doanh là nhằm thu lợi nhuận cho chính công ty thông qua 
mua, bán chứng khoán. Tuy nhiên, nghiệp vụ này lại xảy ra song hành với nghiệp vụ môi giới. 
Do đó, để tránh những xung đột về lợi ích, luật pháp các nước yêu cầu các công ty chứng 
khoán phải thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của mình. 


2.2.4. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 


Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc công ty chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư 
kết quả phân tích và những khuyến nghị lên quan đến chứng khoán. Khách hàng phải trả tiền 
để nhận được dịch vụ tư vấn bất kể họ có thành công hay thất bại trong hoạt động đầu tư của 
mình. Do đó, hoạt động tư vấn đòi hỏi phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản sau: 


Thứ nhất; Nhân viên tư vấn không được bảo bảo chắc chắn về giá trị chứng khoán bởi giá 
chứng khoán có thể thay đổi do rất nhiều các yếu tố khác nhau. 


Thứ hai; Nhân viên tư vấn phải luôn nhắc nhở khách hàng rằng những lời tư vấn của mình chỉ 
dựa trên cơ sở phân tích còn quyết định cuối cùng thuộc về khách hàng. 


Thứ ba; Nhân viên tư vấn không được dụ dỗ, mời chào khách hàng mua, bán một loại chứng 
khoán nào đó. Những lời tư vấn phải khách quan, là kết quả của quá trình phân tích, tổng hợp 
một cách khoa học. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 


CHƯƠNG 3 
CHỨNG KHOÁN 


3.1 Khái niệm và đặc điểm của chứng khoán (CK) 
3.1.1 Khái niệm chứng khoán 


Chứng khoán là các loại giấy có giá, chứng nhận của người góp vốn hay cho vay dài 
hạn đối với chủ thể phát hành. 


Chứng khoán là loại hàng hoá đặc biệt lưu thông trên thị trường riêng của nó: thị 
trường chứng khoán. Theo Luật chứng khoán của Việt Nam (có hiệu lực thi hành 01/01/2007) 
giải thích: Chứng khoán là bằng chứng biểu hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ 
hoặc dữ liệu điện tử xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tổ 
chức phát hành. Chứng khoán là những tài sản tài chính vì nó mang lại thu nhập và khi cần 
người sở hữu chúng có quyền bán nó để thu tiền về. 


3.1.2 Đặc điểm của chứng khoán 
* CK luôn luôn gắn với khả năng thu lời (tính sinh lời) 


CK là tài sản tài chính mà chủ sở hữu nó luôn mong muốn nhận được các khoản thu 
nhập trong tương lai. Thu nhập này được đảm bảo bằng lợi tức được phân chia hàng năm và 
việc tăng giá chứng khoán trên thị trường. Mỗi loại CK có khả năng thu lợi khác nhau và khả 
năng này có mối quan hệ chặt chẽ vào tính rủi ro của CK, thể hiện trong nguyên lý - mức độ 


chấp nhận rủi ro càng cao thì kỳ vọng về lợi nhuận càng lớn. 
* CK luôn gắn với rủi ro 

Đầu tư luôn gắn với rủi ro, đầu tư vào chứng khoán sẽ có những rủi ro nhất định. CK 
là những tài sản tài chính mà giá trị của nó chịu tác động của hai loại rủi ro đó là: rủi ro chung 
và rủi ro riêng. 


Rủi ro chung (rủi ro thị trường hay còn gọi là rủi ro có hệ thống) là loại rủi ro tác động 
đến toàn bộ hoặc hầu hết các CK. Loại rủi ro này chịu tác động của các điều kiện kinh tế 
chung như lãi suất, tỷ giá hối đoái, lạm phát, phản ứng của các nhà đầu tư. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
Rủi ro riêng là loại rủi ro chỉ tác động đến tình hình kinh doanh của người phát hành 
CK, như rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính, rủi ro thanh khoản. Do đó, để đi đến quyết định 
mua hay bán CK, các nhà đầu tư phải quan tâm xem xét đánh giá các rủi ro liên quan. Trên 
cơ sở đó đề ra các quyết định trong việc lựa chọn, nắm giữ hay bán các chứng khoán. Điều 
này phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, không ai chịu rủi ro tăng thêm trừ khi kỳ 


vọng được bù đắp bằng lợi nhuận tăng thêm. 
* CK có khả năng thanh khoản (Tính lỏng) 


Tính lỏng của tài sản là khả năng chuyển đổi tài sản đó thành tiền mặt. Sau khi phát 
hành chứng khoán có thể được mua đi bán lại nhiều lần trên TTCK. Các nhà đầu tư nắm giữ 
chứng khoán có thể chuyển các chứng khoán của họ thành tiền bất cứ lúc nào họ muốn. Mỗi 
loại CK có khả năng thanh khoản khác nhau, khả năng này cao hay thấp phụ thuộc vào 
khoảng thời gian cần thiết cho việc chuyển đổi và rủi ro của việc giảm sút giá trị của tài sản 
đó do việc chuyển đổi, nhưng nhìn chung chúng đều có khả năng thanh khoản nhất định. Tuy 
nhiên, trong những thời điểm nhất định cũng có những CK mất khả năng thanh khoản thì các 
CK này sẽ nhanh chóng bị loại ra khỏi thị trường. 


3.2 Phân loại chứng khoán 


Có nhiều cách phân loại chứng khoán dựa trên những tiêu chí khác nhau. Dưới đây là 
một số cách phân loại chứng khoán thường được sử dụng. 


3.2.1 Căn cứ vào chủ thể phát hành 
Căn cứ vào chủ thể phát hành có thể phân loại chứng khoán thành ba nhóm sau: 


- Chứng khoán chính phủ và chính quyền địa phương: Là các loại trái phiếu do chính phủ 
hoặc chính quyền địa phương phát hành. 


- Chứng khoán doanh nghiệp: là các loại trái phiếu hoặc cổ phiếu do doanh nghiệp phát 
hành. 


- Chứng khoán của các tổ chức tài chính phát hành. 
3.2.2 Căn cứ vào tỉnh chất huy động vốn 


Căn cứ vào tính chất huy động vốn có thể phân loại chứng khoán thành chứng khoán 


vốn, chứng khoán nợ và chứng khoán phái sinh. 


- Chứng khoán vốn (cổ phiếu): là chứng khoán xác nhận quyền sở hữu một phần giá trị tài 
sản đối với công ty cổ phần. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
- Chứng khoán nợ (trái phiếu): là chứng khoán xác nhận giá trị của khoản nợ của chủ thể 
phát hành đối với người nắm giữ trái phiếu. 


- Chứng khoán phái sinh: là các chứng khoán thể hiện quyền được mua bán các loại tài sản 
theo những điều kiện nhất định. Chứng khoán phái sinh bao gồm quyền mua cổ phần, chứng 
quyền, hợp đồng tương lai, và quyền chọn. 


3.2.3 Căn cứ vào lợi tức của chứng khoán 


Căn cứ vào lợi tức của chứng khoán có thể phân loại chứng khoán thành chứng 
khoán có thu nhập cố định và chứng khoán có thu nhập biến đổi. 


- Chứng khoán có thu nhập cố định: là chứng khoán có thu nhập về cơ bản đã được xác định 
trước. Các chứng khoán loại này bao gồm các trái phiếu có lãi suất cố định và cổ phiếu ưu 
đãi không tham dự. 


- Chứng khoán có thu nhập biến đổi: là các chứng khoán có thu nhập thay đổi phụ thuộc vào 
nhiều điều kiện cụ thể. Các chứng khoán loại này bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi 
tham dự, các loại chứng chỉ quỹ. 


3.2.4 Căn cứ vào hình thức chứng khoán 


Căn cứ vào tiêu thức này chứng khoán có thể được chia thành chứng khoán ghi danh 
và chứng khoán không ghi danh. 


- Chứng khoán ghi danh: là chứng khoán trên đó có ghi tên người sở hữu. 


- Chứng khoán không ghi danh: là chứng khoán không ghi tên người sở hữu. Các chứng 
khoán này được chuyển nhượng dễ dàng trên thị trường. 


3.2.5 Căn cứ theo thị trường nơi chứng khoán được giao dịch 


Căn cứ theo thị trường nơi chứng khoán được giao dịch, chứng khoán có thể được 
chia thành chứng khoán được niêm yết và chứng khoán không được niêm yết. 


- Chứng khoán được niêm yết: là các chứng khoán được chấp nhận đủ tiêu chuẩn để giao 
dịch tại sở giao dich chứng khoán. 


- Chứng khoán không được niêm yết: là các chứng khoán không đủ tiêu chuẩn hoặc không 
tham gia giao dịch tại sở giao dich chứng khoán. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
3.3 Một số loại chứng khoán cơ bản 
3.3.1 Cổ phiếu 


* Khái niệm: Cổ phiếu là chứng khoán do tổ chức phát hành xác nhận quyền sở hữu một 
phần vốn cổ phần của một cổ đông đối với tổ chức phát hành đó. Người sở hữu cổ phiếu 
được gọi là cổ đông, được hưởng các quyền do điều lệ doanh nghiệp cổ phần qui định. 


* Công ty cổ phần và các dạng cổ phiếu của công ty cổ phần. 


- Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp góp vốn, số vốn điều lệ của công ty được chia 
nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người góp vốn vào công ty cổ phần được 
thực hiện dưới hình thức mua cổ phiếu được gọi là cổ đông. Như vậy, cổ phiếu là chứng chỉ 
xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với tài sản trong công ty cổ phần. 


Số vốn ban đầu của Công ty cổ phần được hình thành thông qua việc phát hành cổ 
phiếu. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể phát 
hành thêm cổ phiếu để tăng vốn kinh doanh. 


- Phân loại cổ phiếu của công ty cổ phần 


(1) Căn cứ vào tình hình phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần, cổ phiếu được chia thành: 
Cổ phiếu được phép phát hành, cổ phiếu đã phát hành, cổ phiếu ngân quĩ và cổ phiếu đang 
lưu hành. 


+ Cổ phiếu được phép phát hành hay còn gọi là cổ phiếu đăng ký: Là số cổ phiếu tối đa của 
một công ty cổ phần được phép phát hành từ lúc đầu thành lập cũng như trong suốt quá trình 
hoạt động SXKD. Số lượng cổ phiếu này phải được ghi trong điều lệ của công ty và về sau, 
khi muốn thay đổi cần được sự tán thành của đa số cổ đông và được sửa trong điều lệ của 
công ty. 


+ Cổ phiếu đã phát hành: Là số cổ phiếu của Công ty đã phát hành ra người đầu tư. Số cổ 
phiếu này < hoặc = số cổ phiếu được phép phát hành. 


+ Cổ phiếu ngân quĩ: Là loại cổ phiếu đã được Công ty phát hành ra nhưng sau đó Công ty 
bỏ tiền ra mua lại một số cổ phiếu của chính công ty mình. Việc Công ty cổ phần mua lại cổ 
phiếu của chính Công ty mình phải tuân thủ những qui định của pháp luật nhằm tránh làm 
lũng đoạn thị trường. 


+ Cổ phiếu đang lưu hành: Là loại cổ phiếu đã được phát hành và đang được các nhà đầu tư 
nắm giữ. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
Số cổ phiếu đang lưu hành = số CP đã phát hành - số CP ngân qưĩ 


(2) Căn cứ vào hình thức cổ phiếu người ta chia thành cổ phiếu ghi danh, cổ phiếu vô danh 


+ CP ghi danh (registered stock): Là cổ phiếu có ghi tên người chủ sở hữu trên tờ cổ phiếu. 
Cổ phiếu ghi danh không được phép chuyển nhượng hoặc được chuyển nhượng có điều 
kiện; 


+ CP vô danh (bearer stock): Là loại CP không ghi tên người chủ sở hữu trên tờ cổ phiếu. 
Loại cổ phiếu này được phép tự do chuyển nhượng. 
(3) Căn cứ vào quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết, gồm: 


+ Cổ phiếu đơn phiếu: là loại cổ phiếu được phân bổ mỗi cổ phiếu là một phiếu bầu. Loại cổ 
phiếu này dành cho doanh nghiệp ít cổ đông, bởi vì tất cả các cổ đông đều có thể và có điều 
kiện tham gia đại hội đồng cổ đông. 


+ Cổ phiếu đa phiếu: Là loại cổ phiếu dành cho doanh nghiệp nhiều cổ đông. Các cổ đông 
không thể về tham dự Đại hội đồng cổ đông đầy đủ để bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề quan 
trọng của đại hội. Đại hội đồng cổ đông được thực hiện 2 cấp: Cấp sơ cấp và cấp trung 
ương. Doanh nghiệp quy định một phiếu bầu phải bao gồm nhiều cổ phiếu. 


+ Cổ phiếu lưỡng phiếu: Là cổ phiếu mà cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này được phân bổ 2 
phiếu bầu. Doanh nghiệp phát hành loại cổ phiếu này thường có ít cổ đông. Quyền lưỡng 
phiếu này thường dành cho các cổ đông có uy tín, có danh phận trong xã hội, trong ngành 


chuyên môn mà doanh nghiệp đó đang kinh doanh. 


(4) Dựa vào quyền lợi mà cổ phiếu đưa lại cho người nắm giữ cổ phiếu, người ta chia ra cổ 
phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) và cổ phiếu ưu đãi. Đây là cách phân loại phổ biến nhất, 
khi nói đến cổ phiếu của công ty cổ phần người ta thường nói đến cổ phiếu phổ thông và cổ 
phiếu ưu đãi. 


3.3.1.1 Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường- Common Stock) 


Cổ phiếu phổ thông là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty 
cổ phần và quyền được hưởng các quyền lợi thông thường trong công ty. 


* Đặc điểm của cổ phiếu phổ thông 


- Không qui định tỷ suất cổ tức mà cổ đông được hưởng. Việc chia lãi cho cổ đông phổ thông 
được thực hiện theo nguyên tắc lời ăn, lỗ chịu. Chỉ được chia lãi sau khi doanh nghiệp đã trả 
trái tức, cổ tức ưu đãi. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
- Thời hạn của cổ phiếu phổ thông là vô hạn, nó phụ thuộc vào thời hạn hoạt động của 
doanh nghiệp. 


- Người nắm giữ cổ phiếu phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Cổ đông phổ thông là 
đồng chủ sở hữu đối với công ty cổ phần và có các quyền lợi chủ yếu sau: 


(1) Quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông. 
(2) Quyền đối với tài sản của công ty. 
(3) Quyền chuyển nhượng sở hữu cổ phần. 


(4) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng 
cổ đông trong công ty 


(5) Quyền đối với tài sản còn lại (Residual Right). Khi công ty giải thể, cổ đông phổ thông 
được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vào công ty sau khi đã 


thanh toán cho các chủ nợ và cổ đông loại khác. 


(6) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 
tục ít nhất 6 tháng hoặc tỷ lệ nhỏ hơn theo điều lệ của công ty có quyền đề cử vào Hội đồng 
quản trị và ban kiểm soát, yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông. 


* Các hình thức giá trị của cổ phiếu phổ thông 


+ Mệnh giá (giá trị danh nghĩa của cổ phiếu): là giá trị mà công ty cổ phần ấn định cho một 
cổ phiếu và được ghi trên cổ phiếu. Mệnh giá được sử dụng để ghi sổ sách kế toán của công 
ty. Mệnh giá không ảnh hưởng gì đến giá trị thị trường của cổ phiếu đó. Mệnh giá cổ phiếu 
chỉ có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm công ty phát hành cổ phiếu lần đầu tiên. Lúc đó 
mệnh giá thể hiện số tiền tối thiểu công ty phải nhận được trên mỗi cổ phiếu mà công ty phát 
hành ra. 


+ Giá trị sổ sách: là giá trị của cổ phiếu được xác định dựa trên cơ sở số liệu sổ sách kế toán 


của công ty. 
- Trường hợp công ty chỉ phát hành cổ phiếu phổ thông: 


Giá trị sổ sách một Tổng giá trị tài sản thuần 

cổ phiếu phổ thôn rẽ 
, ủ 3 Tông số cô phiêu đang lưu hành 

Tông giá trị tài sản thuần = Giá trị tông tài sản - Tông số 


nợ 


- Trường hợp công ty có phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi, thì 
Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
Tổng giá trị TS thuần = Giá trị tổng TS - Tổng số nợ - Giá trị thuộc CPƯĐ 


Giá trị thuộc cổ phiếu ưu đãi = Phần giá trị CPƯĐ tính theo mệnh giá hoặc giá mua 
lại tuỳ theo từng loại CPƯĐ + Phần cổ tức còn khất lại chưa trả cho cổ đông ưu đãi trong các 
kỳ trước. 


+ Giá trị thị trường: Là giá trị hiện tại của cổ phiếu phổ thông được thể hiện trong giao dịch 
cuối cùng đã được ghi nhận. 


* Những ưu điểm và hạn chế khi công ty cổ phần phát hành cổ phiếu thường 


Một trong những ưu thế cơ bản của công ty cổ phần là khả năng sử dụng cổ 
phiếu để huy động vốn khi có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Việc sử dụng 
phương thức huy động vốn này có những ưu điểm sau: 


- Thứ nhất; Việc phát hành cổ phiếu thường giúp công ty tăng được vốn đầu tư dài hạn 
mà không phải bắt buộc trả các khoản chi phí cho việc sử dụng vốn một cách cố định 
như đối với các khoản tiền đi vay. Điều này rất có ý nghĩa khi công ty làm ăn kém hiệu 
quả, tránh cho công ty không bị rơi vào tình trạng nợ quá hạn. 


Thứ hai; Việc phát hành thêm cổ phiếu thường làm tăng vốn chủ sở hữu của công ty từ 
đó làm hệ số nợ giảm xuống góp phần làm lành mạnh, vững chắc tình hình tài chính 
của công ty. Tác động đó lại làm tăng khả năng vay vốn và 


uy tín của công ty. 


- Thứ ba; Cổ phiếu thường về cơ bản thường dễ phát hành hơn so với cổ phiếu ưu đãi 
và trái phiếu do tính hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư thể hiện ở chỗ: Cổ phiếu 
thường có lợi tức cao hơn cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu, ngoài ra cổ phiếu thường còn 
có khả năng chống đỡ lạm phát vì đầu tư vào cổ phiếu thường cũng có nghĩa là đầu tư 
vào một lượng tài sản có thực trong công ty. 

Bên cạnh những ưu điểm đã nêu, việc công ty phát hành thêm cổ phiếu thường để 
đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cũng có thể mang lại cho công ty những bất lợi 


Sau: 

- Một là; Việc phát hành thêm cổ phiếu thường ra công chúng làm tăng thêm cổ đông 
mới. Điều này có thể gây bất lợi đối với cổ đông thường hiện hành do phải chia sẻ 
quyền kiểm soát công ty cho số cổ đông mới này. 

- Hai là; Trong trường hợp công ty làm ăn có lãi cao, việc phát hành cổ phiếu thường ra 


công chúng sẽ khiến các cổ đông thường cũ phải chia sẻ khoản thu nhập cao này cho 


các cổ đông mới. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
- Ba là; Chỉ phí phát hành cổ phiếu thường như chỉ phí hoa hồng cho người bảo lãnh, chỉ 
phí quảng cáo cao hơn chỉ phí phát hành cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu. Điều này là do 
đầu tư vào cổ phiếu thường có độ rủi ro cao hơn so với cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu 
cho nên việc phát hành cổ phiếu thường cần thu hút được sự chú ý của công chúng. 


- Bốn là; Theo cách đánh thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi tức cổ phiếu không được tính trừ 
vào thu nhập chịu thuế, trong khi đó lãi tiền vay được tính trừ vào thu nhập chịu thuế của 
doanh nghiệp. 


3.3.1.2 Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock) 
* Khái niệm 


Cổ phiếu ưu đãi là loại chứng khoán có đặc điểm của cả cổ phiếu phổ thông và trái 
phiếu. Cổ phiếu loại này còn được gọi là cổ phiếu đặc quyền (được hưởng một số quyền lợi 
hơn cổ phiếu phổ thông). Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Thông thường, 
cổ đông ưu đãi được hưởng một số quyền sau: 


- Quyền được nhận cổ tức trước cổ đông thường: cổ đông ưu đãi được nhận cổ tức trước so 
với cổ đông phổ thông nếu như doanh nghiệp có lãi. Nếu doanh nghiệp bị lỗ hoặc lãi không 
đủ chia thì cổ tức ưu đãi sẽ được tích luỹ lại để trả lại vào những năm sau. 


- Quyền được ưu tiên thanh toán trước: khi doanh nghiệp giải thể hay phá sản thì giá trị tài sản 
của công ty sẽ được chia cho cổ đông ưu đãi trước cổ đông phổ thông. 


* Phân loại cổ phiếu ưu đãi 


Do mức độ ưu đãi không giống nhau, nên cổ phiếu ưu đãi có thể được phân chia 


thành nhiều loại khác nhau: 


- CPƯĐÐ tích luỹ (Cumulative Preferred Stock): là loại CPƯĐ qui định cổ tức năm trước không 
trả được có thể dồn tích luỹ toàn bộ hay từng phần vào năm sau. Doanh nghiệp phải hoàn 
trả toàn bộ số cổ tức được tích luỹ đó. 


- CPUĐ không tích luỹ (Non-cumulative Prerred Stosk): là loại cổ phiếu mà phần nợ cổ tức 


không được tích luỹ vào năm sau. 


- CPƯĐ dự phần (Participating prerred Stork): là loại cổ phiếu mà doanh nghiệp cam kết 
ngoài cổ tức được trả hàng năm, nếu doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao sẽ trả thêm cho phép 
cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi tham dự. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
- CPƯĐÐ thu hồi (Callable Preferred Stork) là loại cổ phiếu mà doanh nghiệp có quyền thu hồi 
(Callable) cổ phiếu hoặc là trả lại vốn cho cổ đông hoặc là đổi lại cổ phiếu ưu đãi khác có 
mức tỷ suất cổ tức phù hợp với lãi suất chứng khoán trên thị trường. 


- CPƯĐ đảm bảo (Guaranteed Preferred Stork) là loại cổ phiếu được người khác đứng ra 
cam kết bảo lãnh thanh toán nếu như doanh nghiệp phát hành không thanh toán được, người 
bảo lãnh này thường là công ty bảo lãnh, ngân hàng, công ty chứng khoán hoặc công ty bảo 
hiểm tín dụng. 


- Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi: là loại cổ phiếu cho phép cổ đông ưu đãi có thể chuyển 
đổi thành các loại chứng khoán khác. 


* Những ưu điểm và hạn chế khi công ty phát hành cổ phiếu ưu đãi 


Cổ phiếu ưu đãi cũng là phương tiện quan trọng của công ty cổ phần để huy động 
vốn đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Việc sử dụng cổ phiếu ưu đãi để 
huy động vốn đưa lại cho công ty những ưu điểm sau: 


- Thứ nhất; Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi giúp cho công ty tránh được việc chia phần 
quyền kiểm soát cho cổ đông mới thông qua quyền biểu quyết. 


- Thứ hai; Trong trường hợp công ty gặp khó khăn trong kinh doanh, công ty có thể hoãn 
trả cổ tức sang kỳ sau mà không bị đe doạ phá sản. 


- Thứ ba; Trong trường hợp công ty thu được nhiều lợi nhuận, cổ đông cũ không phải 
chia phần lợi nhuận cao đó cho các cổ đông ưu đãi. 

Việc huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu ưu đãi cũng mang lại cho công 
ty cổ phần những điểm bất lợi như: Lợi tức cổ phiếu ưu đãi cao hơn lợi tức trái phiếu, 
công ty có thể gặp khó khăn khi cổ đông ưu đãi hoàn lại đòi rút vốn.... 


3.3.2 Trái phiếu 
3.3.2.1 Khái niệm và đặc điểm của trái phiếu 
* Khái niệm 


Trái phiếu là chứng chỉ vay nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc của 
doanh nghiệp, thể hiện nghĩa vụ của người phát hành trái phiếu (người vay nợ) phải trả cho 
người nắm giữ trái phiếu số tiền lãi trái phiếu vào những thời điểm nhất định và số tiền gốc 
khi trái phiếu đáo hạn. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
Trái phiếu là loại chứng khoán trung và dài hạn, người mua trái phiếu là người cho vay 
và được gọi là trái chủ. Người phát hành trái phiếu với tư cách là người đi vay và được gọi là 
trái quyền. 


* Đặc điểm của trái phiếu 


Có nhiều loại trái phiếu khác nhau, nhưng các trái phiếu nói chung có đặc điểm chủ 


yếu Sau: 


+ Mệnh giá trái phiếu: Mệnh giá của trái phiếu hay còn gọi là giá trị danh nghĩa của trái phiếu, 
là giá trị được ghi trên trái phiếu, nó xác định tổng số tiền vốn mà trái chủ được nhận tại thời 
điểm đáo hạn của trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu là căn cứ để xác định số tiền lãi và số vốn 
gốc mà người phát hành trái phiếu phải trả cho người nắm giữ trái phiếu khi trái phiếu đáo 
hạn. 


+ Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu: Là lãi suất được ghi trên trái phiếu. Lãi suất danh nghĩa 
được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) so với mệnh giá của trái phiếu là căn cứ để xác định 


lợi tức của trái phiếu. 
+ Lãi suất thực của trái phiếu được xem xét trong mối quan hệ với giá trị thời gian của tiền. 
+ Lãi suất hiện hành là tỷ lệ giữa tiền lãi được trả hàng năm với thị giá của trái phiếu. 


+ Thời hạn của trái phiếu: Là khoảng thời gian từ ngày phát hành trái phiếu đến ngày người 
phát hành hoàn trả số tiền gốc. Ngày mà khoản tiền gốc của trái phiếu được thanh toán được 
gọi là ngày đáo hạn của trái phiếu. 


+ Kỳ trả lãi của trái phiếu: Là khoảng thời gian mà người phát hành trả lãi cho người nắm giữ 
trái phiếu. Lãi suất trái phiếu được xác định theo năm nhưng tiền lãi trái phiếu thường được 
thanh toán 6 tháng một lần. 


+ Giá phát hành trái phiếu: Là giá bán của trái phiếu vào thời điểm phát hành. Tuỳ theo tình 
hình của thị trường và của chủ thể phát hành để xác định giá phát hành một cách thích hợp. 
Giá phát hành có thể thấp hơn, bằng hoặc cao hơn mệnh giá. 


+ Khế ước: là bản giao kèo mang tính pháp lý giữa công ty phát hành trái phiếu và người 
được uỷ quyền về trái phiếu, đại diện cho quyền lợi của trái chủ. Nó cung cấp những điều 
khoản về hợp đồng vay, bao gồm đặc điểm của trái phiếu, quyền của trái chủ, quyền của 
công ty phát hành và trách nhiệm của người được uỷ quyền. Tài liệu pháp lý này có thể gồm 
từ 100 trang trở lên, phần lớn để xác định những điều khoản bảo vệ trái chủ. Các điều khoản 
chung bao gồm: Cấm bán những khoản phải thu; hạn chế chỉ trả cổ phiếu phổ thông; hạn 


chế việc mua bán tài sản cố định; hạn chế vay thêm. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên —- Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
3.3.2.2 Các loại trái phiếu 
* Phân loại trái phiếu theo chủ thể phát hành 
Căn cứ vào chủ thể phát hành, trái phiếu có thể chia thành các loại sau: 


- Trái phiếu Chính phủ: Chính phủ phát hành loại chứng khoán này với quy mô toàn quốc để 
thực hiện các chính sách tài chính quốc gia. Các loại chứng khoán này gồm: Công trái, trái 
phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phủ. Loại chứng khoán này được bảo đảm bằng uy tín của 
Chính phủ nên mức độ rủi ro là thấp nhất, do đó lãi suất cũng thường thấp hơn chứng khoán 
công ty. 


- Trái phiếu do Chính quyền địa phương phát hành: Nhằm mục đích tài trợ cho các công trình 
của địa phương 


- Trái phiếu doanh nghiệp (còn gọi là trái phiếu công ty): Là chứng thư xác nhận một khoản 


vay nợ của doanh nghiệp sẽ trả lãi vay và hoàn vốn theo qui định trên trái phiếu đó. 
* Phân loại trái phiếu theo lợi tức trái phiếu 
Dựa vào lợi tức trái phiếu có thể chia trái phiếu thành các loại sau: 


- Trái phiếu có lãi suất ổn định (level coupon bong): là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định 
theo tỷ lệ % cố định tính theo mệnh giá. Lãi trái phiếu được trả theo định kỳ thường là nửa 
năm hoặc một năm. 


- Trái phiếu chiết khấu (Zero coupon bong): Loại trái phiếu này không trả lãi hàng năm nhưng 
được bán với giá thấp hơn mệnh giá. Khi đáo hạn được nhận lại vốn gốc bằng mệnh giá của 
trái phiếu. 


- Trái phiếu lãi suất thả nổi (Floating rate bond): Là loại trái phiếu mà lãi suất của trái phiếu 
biến động với sự thay đổi của lãi suất chung trên thị trường. Thường lãi suất trái phiếu được 
ấn định từ 6 tháng một, sau đó lại được điều chỉnh vào 6 tháng kế tiếp, căn cứ vào tỷ suất lãi 
trên thị trường. 


* Phân loại trái phiếu theo mức độ đảm bảo thanh toán của người phát hành 


Dựa vào mức độ đảm bảo thanh toán, trái phiếu có thể được chia thành những loại 
Sau: 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
- Trái phiếu bảo đảm: là loại trái phiếu ma người phát hành dùng tài sản có giá trị làm vật 
đảm bảo cho việc phát hành. Trong trường hợp người phát hành mất khả năng thanh toán 
tiền lãi hoặc trả tiền gốc thì trái chủ cố quyền tịch thu và phát mại tài sản đó để thu hồi tiền. 


- Trái phiếu không có đảm bảo: là loại trái phiếu phát hành không có tài sản dảm bảo mà chỉ 
được đảm bảo bằng uy tín của người phát hành. Các công ty nổi tiếng và có uy tín lâu đời 
thường không cần phải phát hành trái phiếu có thế chấp vì chính thế lực của họ trên thương 
trường đã là một đảm bảo cho trái phiếu của họ phát hành. 


* Phân loại trái phiếu dựa vào hình thức trái phiếu 


Dựa vào hình thức trái phiếu được phát hành có thể phân biệt trái phiếu vô danh và 
trái phiếu ghi danh. 


- Trái phiếu vô danh: là loại trái phiếu không ghi tên của người mua trên trái phiếu và trong sổ 


sách của người phát hành. Người nắm giữ trái phiếu là người được hưởng quyền lợi. 


- Trái phiếu ghi danh: là loại trái phiếu có ghi tên người mua trên trái phiếu và trong sổ sách 


của người phát hành. 


3.3.2.3 Những ưu điểm và hạn chế khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy động 


vốn 
a. ưu điểm 


Trong nền kinh tế thị trường, trái phiếu là công cụ rất quan trọng giúp các doanh 
nghiệp có thể huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, xét từ góc độ doanh 
nghiệp, việc phát hành trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn có những ưu 


điểm sau: 


Một là; Lợi tức trái phiếu được giới hạn ở mức độ nhất định. Do đó, nếu doanh nghiệp có 
triển vọng tốt trong kinh doanh, thu được nhiều lợi nhuận thì việc phát hành trái phiếu để 
huy động vốn sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mức doanh lợi vốn chủ sở hữu cao bởi chủ 
doanh nghiệp không phải phân chia lợi nhuận cho các trái chủ. 


Hai là; Chi phí phát hành trái phiếu thấp hơn chỉ phí phát hành cổ phiếu thường và cổ 
phiếu ưu đãi bởi vì trái phiếu có độ rủi do thấp hơn nên nó thường thu hút đông đảo 
công chúng hơn. Do vậy, chi phí cho việc tuyên truyền quảng cáo phát hành cho việc 
bán trái phiếu thấp hơn cổ phiếu. 


Ba là; Khi phát hành trái phiếu, những chủ sở hữu doanh nghiệp không phải phân chia 
quyền kiểm soát doanh nghiệp cho các trái chủ (người nắm giữ trái phiếu). 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
Bốn là; Lợi tức trái phiếu (lãi trái phiếu) được tính vào chi phí khi xác định thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 


Năm là; Việc tăng vốn bằng phát hành trái phiếu giúp doanh nghiệp có thể chủ động 
điều chỉnh cơ cấu vốn một cách linh hoạt. Khi doanh nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô 
kinh doanh hoặc do những bất lợi về lãi suất thị trường, doanh nghiệp có thể mua lại trái 
phiếu trước hạn. 


b. Hạn chế 


Bên cạnh những ưu điểm, việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy động 
vốn cũng có những điểm bất lợi sau: 


Thứ nhất; Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải trả lợi tức trái phiếu cho các trái chủ đúng kỳ 
hạn. Điều này có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn nếu tình hình kinh doanh và tài 
chính của doanh nghiệp không thuận lợi dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không đủ 
nguồn tài chính để trả lợi tức trái phiếu. 


Thứ hai; Việc tăng vốn của doanh nghiệp thông qua phát hành trái phiếu có thể dẫn đến 
hệ số nợ của doanh nghiệp tăng cao. Điều này có thể làm giảm uy tín của doanh 


nghiệp, tăng độ rủi ro, đe doạ sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 


Thứ ba; Phát hành trái phiếu là vay nợ có kỳ hạn hoàn trả, do vậy doanh nghiệp phải lo 
bố trí việc trả nợ tiền vay đúng kỳ hạn. Nếu tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 
không ổn định, doanh thu và lợi nhuận biến động thất thường thì doanh nghiệp có thể 
gặp khó khăn dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán, tăng nguy cơ phá sản. 


Như vậy, để đi đến quyết định phát hành trái phiếu huy động vốn, doanh nghiệp 


cần cân nhắc một số yếu tố sau: 


- Yếu tố doanh thu và lợi nhuận cần được xem xét kỹ lưỡng. Nếu doanh thu và lợi 
nhuận của doanh nghiệp tương đối ổn định và mức tăng trong tương lai được đánh giá là 
tương đối chắc chắn thì việc sử dụng trái phiếu để tăng vốn kinh doanh là hợp lý và có 
cơ sở. Trong điều kiện như vậy, doanh nghiệp nên phát hành trái phiếu, mặc dù phải trả 
lợi tức tiền vay nhưng doanh nghiệp có thể mở rộng kinh doanh tăng được doanh thu, lợi 
nhuận đồng thời tăng được doanh lợi vốn chủ sở hữu. 


- Hệ số nợ cũng là một yếu tố quan trọng cần được xem xét. Nếu hệ số nợ hiện tại của 
doanh nghiệp tương đối thấp thì việc sử dụng trái phiếu là phù hợp. Nếu hệ số nợ 
tương đối cao thì cần phân tích, đánh giá thận trọng tác động của trái phiếu đến tình 
hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
- Xu hướng biến động của lãi suất thị trường trong tương lai là yếu tố cần được tính 
đến. Nếu lãi suất thị trường trong tương lai có xu hướng tăng lên thì việc sử dụng trái 
phiếu để tăng vốn là có lợi cho doanh nghiệp vì giá trị thực của số lợi tức tiền vay mà 
doanh nghiệp phải trả sẽ thấp hơn so với dự tính tại thời điểm phát hành. 


- Quyền kiểm soát doanh nghiệp cũng là yếu tố cần cân nhắc. Khi các chủ sở hữu 
doanh nghiệp cho rằng trong tương lai việc giữ quyền kiểm soát doanh nghiệp vẫn là 
vấn đề quan trọng thì việc sử dụng trái phiếu là cần thiết. 


3.3.2.4 Những rủi ro tiềm ẩn đối với nhà đầu tư trái phiếu 


ở những nước có thị trường tài chính phát triển, đầu tư vào trái phiếu là một trong 
những hoạt động đầu tư tài chính thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Trong nền 
kinh tế thị trường, bên cạnh những lợi ích mà trái phiếu mang lại, nhà đầu tư cần hết 
sức lưu ý những rủi ro mà trái phiếu có thể đem đến, thể hiện ở những khía cạnh sau: 


* Rủi ro về lãi suất thị trường 


Giá của một trái phiếu sẽ thay đổi theo hướng ngược lại với lãi suất thị trường. 
Khi lãi suất thị trường tăng, giá trái phiếu sẽ giảm và ngược lại. Như vậy, nhà đầu tư 
cần xem xét tình hình biến động của lãi suất thị trường trong tương lai trước khi quyết 


định mua trái phiếu. 
* Rủi ro tín dụng 


Rủi ro tín dụng là nguy cơ tổ chức phát hành không có khả năng chỉ trả tiền lãi 
và gốc đúng hạn. Điều này có thể khiến cho nhà đầu tư mất chủ động về tài chính cũng 
như gây tâm lý bất ổn cho nhà đầu tư đối với khoản tiền đã đầu tư vào trái phiếu. Do 
đó, trước khi mua trái phiếu, nhà đầu tư cần tham khảo khả năng tín dụng do các công 
ty đánh giá hệ số tín nhiệm đưa ra. 


* Rủi ro lạm phát 


Rủi ro lạm phát hay rủi ro sức mua xảy ra khi giá trị thực tế của trái phiếu giảm 
xuống do lạm phát. Nói chung, trái phiếu không có khả năng chống đỡ lạm phát nên khi 
lạm phát xảy ra, giá trị danh nghĩa của trái phiếu tăng nhưng giá trị thực tế có thể giảm 
mạnh và điều này sẽ gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. 


* Rủi ro về tỷ giá 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
Những biến động bất lợi về tỷ giá hối đoái cũng là vấn đề mà các nhà đầu tư trái 
phiếu cần quan tâm. Chẳng hạn, nếu nhà đầu tư bỏ ngoại tệ để mua trái phiếu dựa vào 
đồng nội tệ thì khi đồng nội tệ mất giá, nhà đầu tư sẽ thu được ít ngoại tệ hơn. 


* Rủi ro thanh lý 


Rủi ro thanh lý hay rủi ro về tính thị trường phụ thuộc vào khả năng thanh khoản của 
trái phiếu. Nếu một trái phiếu càng “tốt” thì rủi ro thanh lý càng thấp và ngược lại. 


3.3.3 Công cụ phái sinh (Chứng khoán phái sinh) 


Chứng khoán phái sinh là loại chứng khoán được phát hành chủ yếu trên cơ sở các 
loại chứng khoán đã có như cổ phiếu, trái phiếu nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro, bảo toàn 


nguồn vốn đầu tư và thu lợi nhuận. Chứng khoán phái sinh thường gồm những loại sau: 


* Hợp đồng tương lai: là loại hợp đồng trong đó có sự thoả thuận giữa các bên ký hợp đồng 
về những nghĩa vụ mua bán tài sản mà các bên phải thực hiện theo mức giá đã được xác 
định trong tương lai mà không phụ thuộc vào giá cả của thị trường tại thời điểm tương lai đó. 
Mục đích của những bên tham gia hợp đồng tương lai là nhằm giảm bớt rủi ro xảy ra do các 
biến cố có thể đẩy giá cả lên cao hoặc xuống thấp trong tương lai. 


* Quyền chọn: quyền chọn là một hợp đồng cho phép người nắm giữ nó được mua 
hoặc được bán một khối lượng nhất định hàng hoá tại một mức giá xác định và 
trong một thời hạn nhất định. Tại thời điểm xác định trong tương lai, người 
mua quyền có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền mua (hay bán) hàng 
hoá. Nếu người mua thực hiện quyền mua (hay bán) thì người bán quyền buộc 
phải bán (hay mua) hàng hoá. Một hợp đồng quyền chọn bao gồm các đặc 
điểm sau: Loại quyền (quyền chọn mua hay quyền chọn bán); Tên hàng hoá và 
khối lượng được mua hoặc bán theo quyền; Ngày hết hạn; Giá thực hiện. 


Có hai kiểu quyền chọn: Quyền chọn kiểu Châu Âu (chọn mua hoặc chọn bán) 
là loại quyền chọn chỉ có thể được thực hiện vào ngày đáo hạn chứ không được thực 
hiện trước ngày đó; Quyền chọn kiểu Mỹ (chọn mua hoặc chọn bán) là loại quyền 
chọn có thể được thực hiện vào bất cứ thời điểm nào trước khi đáo hạn. 


- Quyền chọn mua (call option): Người mua quyền chọn trả một khoản tiền (gọi là phí quyền 
chọn) cho người bán. Người mua sẽ có quyền được mua (không bắt buộc mua) một lượng tài 
sản nhất định theo một mức giá thoả thuận trước, tại một thời điểm xác định trong tương lai. 
Người bán nhận phí quyền chọn có trách nhiệm phải bán một lượng tài sản như đã thoả 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
thuận cho người mua, theo mức giá đã thoả thuận, vào thời điểm xác định trong tương lai 
(hoặc trước thời điểm đó) khi người mua muốn thực hiện quyền chọn mua. 


- Quyền chọn bán (put option): Người nắm giữ một lượng tài sản mua phí quyền chọn bán 
của nhà cung cấp quyền chọn bán để đảm bảo rằng tài sản của mình sẽ chắc chắn 


được bán ở một mức giá nhất định trong tương lai. 


* Hợp đồng hoán đổi: là một cam kết song phương, theo đó các nhà đầu tư sẽ trao cho nhau 
vào một ngày nhất định một số lượng nhất định đồng tiền của một quốc gia A để lấy 
một số lượng nhất định đồng tiền của quốc gia B đã được quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ 
hiện tại trong một thời hạn xác định, với điều hứa hoàn lại vốn khi đến kỳ hạn. 


* Chứng quyền: Chứng quyền là một loại chứng khoán trao cho người nắm giữ nó quyền 
được mua một số lượng nhất định một loại chứng khoán khác, thường là cổ phiếu phổ thông 
với một mức giá xác định và trong một thời hạn nhất định. Quyền này được phát hành khi tổ 
chức lại công ty hoặc khi công ty nhằm mục tiêu khuyến khích các nhà đầu tư tiềm năng mua 


các trái phiếu hay các cổ phiếu ưu đãi có những điều kiện kém thuận lợi. 


* Quyền mua cố phần: (hay quyền mua trước) là quyền ưu tiên mua trước dành cho các cổ 
đông hiện hữu của một công ty cổ phần được mua một số lượng cổ phần trong đợt phát 
hành cổ phiếu phổ thông mới tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu hiện có của họ trong công ty, tại 
một mức giá xác định, thấp hơn mức giá chào mời ra công chúng, và trong một thời hạn xác 
định. 


Mức giá đăng ký trong tất cả các dạng quyền mua cổ phần đều thấp hơn mức giá 
hiện hành của cổ phiếu vào thời điểm quyền được phát hành. Mỗi cổ phần đang lưu hành 
được đi kèm một quyền. Số lượng quyền mua cần thiết để mua một cổ phần mới sẽ được 
quy định tuỳ theo từng đợt phát hành. Công thức xác định như sau: 


Số lượng quyền cần để Số lượng cổ phần cũ đang lưu hành 
Mua một cổ phần mới Số lượng cổ phần mới phát hành thêm 
Số lượng cổ phần mới Mức vốn cần huy động 

Phát hành thêm Giá đăng ký mua cổ phần mới 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 


CHƯƠNG 4 
PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN 


4.1 Phân tích trái phiếu 
4.1.1 Ước định giá trái phiếu 


Người đầu tư vào trái phiếu sẽ nhận được các khoản tiền lợi tức trái phiếu và được 
hoàn trả vốn theo mệnh giá vào thời điểm trái phiếu đáo hạn. Nói cách khác, người mua trái 
phiếu bỏ tiền ra hôm nay đầu tư vào trái phiếu để hy vọng trong tương lai sẽ thu được những 
khoản lợi tức trái phiếu và được hoàn vốn. 


Do vậy, trên góc độ tài chính, giá trái phiếu là giá trị hiện tại của các khoản tiền thu 
được trong tương lai do trái phiếu mang lại. Từ đó, giá trái phiếu có thể được ước định theo 


công thức sau: 


C C C M n C 
M -—_—— 
P= 














+ Ấ sua + + =3 + 


Trong đó: P - là giá trị trái phiếu ước tính 

C - là tiền lãi trái phiếu hàng năm 

M - là giá trị hoàn vốn của trái phiếu (Mệnh giá của trái phiếu) 

n - là số năm (thời hạn của trái phiếu) 

r - là tỷ lệ chiết khấu được xác định theo lãi suất thị trường hoặc theo một lãi suất 
yêu cầu của người đầu tư. 


4.1.2 Các đại lượng đo lường mức sinh lời của trái phiếu 


Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà nhà đầu tư quan tâm khi quyết định 
đầu tư vào trái phiếu là mức độ sinh lời của chứng khoán. Một số đại lượng dùng để đo 
lường mức độ sinh lời của trái phiếu gồm: 


a) Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu (Nominal Yield): là tỷ lệ phần trăm của trái phiếu so với 
mệnh giá của trái phiếu. Như vậy lãi suất danh nghĩa bằng lãi suất của trái phiếu là lãi suất 
mà người phát hành sẽ trả cho người mua trái phiếu. Tuy nhiên, lãi suất danh nghĩa chưa cho 
biết mức sinh lời thực của trái phiếu bởi nó chưa tính đến các yếu tố khác như giá mua trái 
phiếu mà người đầu tư bỏ ra, ảnh hưởng của lạm phát. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 


b) Lãi suất hoàn vốn 


Lãi suất hoàn vốn hay còn gọi là lãi suất hoàn vốn nội bộ là lãi suất mà với mức 
lãi suất này sẽ làm cho giá trị hiện tại của các khoản tiền trong tương lai do đầu tư 
mang lại bằng với giá trị hiện tại của khoản vốn đầu tư ban đầu. Lãi suất hoàn vốn là 
một trong những thước đo sinh lời của trái phiếu cũng như đối với bất kỳ một khoản đầu 
tư nào. Lãi suất hoàn vốn và giá trị của trái phiếu có mối quan hệ tương quan nghịch 
đảo. Khi lãi suất hoàn vốn tăng thì giá trái phiếu giảm và ngược lại. 


Ta cũng có thể thấy được lãi suất hoàn vốn qua công thức sau: 


C C C C M 
P= + + + + + 
(1?) (1+9 (+) (+3 +3 


Trong đó: P - Giá trái phiếu 
C - Lợi tức trái phiếu hàng năm 
M - Giá trị hoàn vốn của trái phiếu(mệnh giá trái phiếu) 
n - Số năm 


r — Lãi suất hoàn vốn 


Ví dụ: Một trái phiếu có lãi suất cố định là 10%/năm, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đ, 
thời hạn là 10 năm. Nếu mua trái phiếu ở các mức giá khác nhau thì lãi suất hoàn vốn 
sẽ khác nhau. Điều này được thể hiện như sau: 


Giá trái phiếu (đ) Lãi suất hoàn vốn 
120.000 7,13% 
100.000 10% 
80.000 13,81% 


Như vậy, khi giá trị của trái phiếu có lãi suất cố định bằng với mệnh giá của nó thì lãi suất 
hoàn vốn bằng với lãi suất danh nghĩa của trái phiếu. Khi giá trái phiếu giảm thì lãi suất 
hoàn vốn tăng và ngược lại. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
c) Lãi suất hiện hành 


Lãi suất hiện hành đo lường mức sinh lời của trái phiếu tại một thời điểm nhất định, 

được xác định bằng công thức sau: 
- Tiền lãi trái phiếu hàng năm 
Lãi suất hiện hành = ——————__——— X 100% 
sa Giá trái phiêu hiện hành 

Ta có thể thây rằng: 
+ Nếu giá trái phiếu hiện hành bằng với mệnh giá trái phiếu thì lãi suất hiện hành bằng 
lãi suất danh nghĩa. 
+ Nếu giá trái phiếu hiện hành lớn hơn mệnh giá. thì lãi suất hiện hành nhỏ hơn lãi suất 
danh nghĩa và ngược lại. Tuy nhiên, lãi suất hiện hành chỉ để cập tới mức sinh lợi tại 
một thời điểm còn lãi suất hoàn vốn được sử dụng để đo mức sinh lợi trong suốt thời 
hạn của trái phiếu. 


4.1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá thị trường của trái phiếu 


Cũng giống như các loại hàng hoá khác, giá của trái phiếu được hình thành trên 
thị trường và do cung cầu quyết định. Mặc dù trái phiếu là loại chứng khoán mà lợi tức 
danh nghĩa và thời hạn hoàn trả vốn đã được xác định, nhưng giá của nó trên thị trường 
vẫn thường xuyên biến động. Điều đó là do cung và cầu về trái phiếu trên thị trường. Có 
nhiều nhân tố tác động đến cung và cầu về trái phiếu, từ đó ảnh hưởng đến giá của trái 
phiếu. Một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá thị trường của trái phiếu gồm: 


* Sự biến động của lãi suất thị trường 


Lãi suất thị trường là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến giá thị trường của trái phiếu. 
Giá thị trường của trái phiếu biến động ngược chiều với sự biến động của lãi suất. Khi 
lãi suất thị trường tăng lên, giá của trái phiếu sẽ giảm và ngược lại. 


* Những thay đổi về tình hình tài chính của người phát hành 


Đây là nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến giá thị trường của trái phiếu. Trong 
thời gian trái phiếu chưa đáo hạn, nếu có những dấu hiệu không tốt về tình hình tài 
chính dẫn đến việc người phát hành có thể mất khả năng thanh toán tiền lãi và tiền gốc 
của trái phiếu thì người đầu tư sẽ né tránh đầu tư vào loại trái phiếu đó. Điều này làm 


tăng cung và giảm cầu về loại trái phiếu đó, từ đó làm giảm giá của trái phiếu đó. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
* Lạm phát dự tính 


Lạm phát dự tính cũng là yếu tố tác động đến giá thị trường của trái phiếu. Tỷ lệ 
lạm phát dự tính tăng cao sẽ khiến cho giá thị trường của trái phiếu giảm và ngược lại. 
Bởi tỷ lệ lạm phát tăng dẫn đến lãi suất thị trường tăng, từ đó làm cho giá của trái phiếu 
giảm. 


4.2 Phân tích cổ phiếu 
4.2.1 Phương pháp phân tích cổ phiếu 


Đối với người đầu tư, cổ phiếu là phương tiện đầu tư có khả năng mang lại thu nhập 
cao nhưng lại tiềm ẩn rủi ro lớn. Do đó, để đi đến quyết định lựa chọn và đầu tư vào một loại 
cổ phiếu nào đó đòi hỏi phải có sự phân tích đánh giá kỹ lưỡng cổ phiếu đó. Tuy nhiên việc 
phân tích đánh giá cổ phiếu lại không hề đơn giản bởi vì: 

- Đầu tư vào cổ phiếu không biết được chắc chắn các khoản thu nhập do cổ phiếu mang 
lại, cổ tức có thể nhiều, ít hoặc bằng không bởi nhiều lý do. 

- Cổ phiếu không có thời hạn hoàn trả. Do vậy, khả năng thanh khoản của cổ phiếu có 
thể bất lợi cho nhà đầu tư. 

Các nhà phân tích chứng khoán ở các nước đã đưa ra các phương pháp phân tích cổ 
phiếu như sau: 


a) Phân tích cổ phiếu theo phương pháp cơ bản 


Phân tích cơ bản hay còn gọi là phân tích tài chính. Phương pháp này phân tích tình 
hình tài chính của doanh nghiệp nói chung từ đó xem xét đến tình hình lợi nhuận của doanh 


nghiệp, lợi tức cổ phần trên cơ sở đó ước định giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp. 


Luận điểm của phương pháp này coi giá trị của doanh nghiệp là yếu tố quyết định giá 
trị cổ phiếu của doanh nghiệp bởi giá cổ phiếu dao động xung quanh giá trị của doanh 
nghiệp. Do vậy phương pháp này chú trọng vào phân tích tình hình kinh doanh và tình hình tài 
chính của doanh nghiệp ở hiện tại và cả trong tương lai để ước định giá cổ phiếu. 


b) Phân tích cổ phiếu theo phương pháp kỹ thuật 


Đây là phương pháp xem xét diễn biến giá cổ phiếu cũng như các loại chứng khoán 
khác trong thời gian qua cùng với diễn biến ở hiện tại để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu 
trong thời gian tới. 


Luận điểm của phương pháp này là giá chứng khoán biến động có tính chất chu kỳ và 
theo những chiều hướng nhất định. Thông qua việc tập hợp các số liệu thống kê về giá cả và 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
khối lượng giao dịch cùng các dữ liệu khác có thể thấy được xu hướng diễn biến giá của cổ 
phiếu trên thị trường. Việc theo dõi sát sao diễn biến của giá cổ phiếu có thể nhận biết trước 
được về khuynh hướng vận động của giá cổ phiếu trong thời gian tới. 


4.2.2 Ước định giá cổ phiếu 
a) Ước định giá cổ phiếu phổ thông 


Mục tiêu hàng đầu của phân tích cơ bản là tìm ra giá hợp lý của cổ phiếu. Trên cơ sở 
đó có thể so sánh với giá cổ phiếu trên thị trường, từ đó giúp cho nhà đầu tư đưa ra quyết 
định đúng đắn. Người đầu tư mua cổ phiếu với hy vọng sẽ thu được các khoản thu nhập 
trong tương lai do cổ phiếu mang lại. Do đó, có thể coi giá cổ phiếu là giá trị hiện tại của các 
khoản thu nhập trong tương lai từ cổ phiếu gồm lợi tức có thể nhận được và khoản tiền 
(chênh lệch giá) có thể thu được khi nhượng bán lại cổ phiếu. Do vậy, giá cổ phiếu có thể 
ước định theo công thức sau: 

















D; D; Dn Pn n Dt Pn 
P, = + HT. + ———— = }, + 
(1+i) (1+i)? (1+i)" (1+i)" t=1 (ri  (1+i!" 
Trong đó: 


Po - là giá cổ phiếu phổ thông xác định 

Dt - là khoản cổ tức dự tính năm t; 

Pn - là giá bán lại cổ phiếu dự tính cuối năm n; 

¡ - là mức doanh lợi hàng năm mà người đầu tư dự tính đạt được. 
b) Ước định giá cổ phiếu ưu đãi 


Phần lớn các cổ phiếu ưu đãi mang lại cho cổ đông ưu đãi khoản cổ tức cố định đều 
đặn tương tự như lợi tức của trái phiếu. Trên quan điểm của người đầu tư, giá của cổ phiếu 
ưu đãi có thể được ước tính theo công thức: 




















Dp Dp Dp Ppạ n Dp Ppạ 
Pp= + +,,,+ + Pep= + 
(1+i (1+ï(1+?" (1+ï" t=1 (1+7 (1+0 


Trong đó: PP là giá cổ phiếu ưu đãi; DP là lợi tức cổ phiếu ưu đãi hàng năm; ¡ là mức doanh 
lợi mà người đầu tư mong muốn đạt được; PPn là giá bán lại cổ phiếu ưu đãi dự tính cuối 
năm nay. 


4.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu trên thị trường 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
Giá cổ phiếu được hình thành trên thị trường là kết quả của sự cọ sát giữa cung và 
cầu về cổ phiếu trên thị trường. Giá cổ phiếu luôn biến động phụ thuộc vào sự biến động 
của cung và cầu. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới cung và cầu về cổ phiếu. Những nhân tố 
này được chia thành hai nhóm: nhóm những nhân tố nội tại và nhóm những nhân tố bên 


ngoài. 
a) Những yếu tố nội tại gắn liền với người phát hành 


Về cơ bản và lâu dài, những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp vẫn được coi là những 
nhân tố quyết định đến giá cổ phiếu. Người đầu tư bỏ tiền của đầu tư vào cổ phiếu với hy 
vọng sẽ thu được các khoản thu nhập trong tương lai từ kết quả kinh doanh của doanh 
nghiệp. Do đó, người đầu tư không chỉ nhìn nhận vào các khoản thu nhập hiện tại mà họ còn 
dự toán tình hình trong tương lai của doanh nghiệp. Có thể thấy một số nhân tố chủ yếu bên 
cạnh doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ở hiện tại và tương lai của doanh 
nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của doanh nghiệp, đó là: 


- Nhân tố về tài chính: Đây là nhân tố rất quan trọng, trong đó những điều đáng chú ý là cơ 
cấu tài chính, kết quả tài chính ở hiện tại và triển vọng trong tương lai. 


- Nhân tố về kỹ thuật sản xuất: Nhân tố này chủ yếu thể hiện ở trong thiết bị máy móc và 


công nghệ, tiềm năng nghiên cứu và phát triển. 


- Nhân tố về con người: Nhân tố này ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp 
như trình độ tay nghề của người lao động, trình độ quản lí của người lãnh đạo doanh nghiệp. 


- Nhân tố về thị trường: Các yếu tố sản xuất đầu vào, thị trường tiêu 
thụ sản phẩm đầu ra, khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường. 


b) Những nhân tố bên ngoài 


Kinh nghiệm của các nước có thị trường chứng khoán phát triển cho thấy các nhân tố 
bên ngoài đều có tác động nhanh nhạy đến giá cổ phiếu. Có thể chia các nhân tố bên ngoài 


thành hai nhóm chủ yếu: Nhóm nhân tố về tiền tệ và nhóm nhân tố về chính trị - xã hội. 


* Tác động của các nhân tố tiền tệ đến giá của cổ phiếu được thể hiện trên những khía cạnh 


chủ yếu sau: 


- Sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân cũng như tình hình kinh tế khu vực và thế giới: 
Nếu như nền kinh tế có xu hướng tăng trưởng cao, khả năng kinh doanh của doanh nghiệp 
có triển vọng tốt đẹp, nhiều người sẽ đầu tư vào cổ phiếu làm cho giá cổ phiếu tăng và 
ngược lại. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
- Lạm phát: Trong thời gian ngắn, khi có lạm phát ở mức độ cao, nhiều người sẽ đầu tư vào 
cổ phiếu bởi cổ phiếu có khả năng chống đỡ lạm phát, từ đó làm cho giá cổ phiếu tăng. 


- Lãi suất thị tường: Giá cổ phiếu trên thị trường rất nhạy bén với lãi suất và có xu hướng biến 
động ngược chiều với lãi suất. 


* Các nhân tố về chính trị, xã hội đều có những ảnh hưởng nhất định đến giá cổ phiếu trên 
thị trường. Các nhân tố này có khả năng ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh 
nghiệp, và từ đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Nếu những biến động có xu hướng tác động 
tốt đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp thì giá cổ phiếu sẽ tăng và ngược lại. 


4.3 Hệ thống chỉ số phân tích kinh doanh chứng khoán 


Bao gồm các chỉ số phản ánh khối lượng giao dịch chứng khoán và sự biến động giá 
cả chứng khoán trên thị trường. Thông qua các chỉ số thuộc hệ thống này sẽ cho thấy tình 
hình hoạt động kinh doanh chứng khoán như thế nào, tăng trưởng hay suy thoái và xu hướng 


phát triển của thị trường ra saơ? 


Một trong những quan tâm hàng đầu đối với người đầu tư chứng khoán là sự biến 
động về giá chứng khoán. Để có được cái nhìn tổng quan về sự biến động của giá chứng 
khoán trên thị trường, người ta đưa ra các chỉ số thị trường. Trên thực tế, chỉ số của thị 
trường cổ phiếu luôn lôi cuốn được sự quan tâm của người đầu tư. Các chỉ số của thị trường 
cổ phiếu được công bố công khai, thể hiện qua các chỉ số cơ bản sau: 


4.3.1 Chỉ số giá 


Chỉ số giá chứng khoán (chỉ số CK) là số bình quân giá cổ phiếu của các công ty có 
yết giá tại Sở giao dịch CK của mỗi quốc gia tại một ngày cụ thể so với giá chứng khoán bình 


quân của ngày gốc. 


Chỉ số giá CK là chỉ số chủ yếu để đo lường sự biến động giá cổ phiếu trên thị 
trường. Các TTCK đều công bố chỉ số giá của thị trường. Phương pháp phổ biến được sử 
dụng để xác định chỉ số giá chứng khoán: 


n 
_ 
hà mật I-làchỉsốgiá - 
Sĩ - là số lượng cổ phiềểu ¡ 

Ì= * , Trong đC pị - là giá thị trường cổ phiếu i 
100 0, t- là thời điểm gốc, thời điểm t 

n ¡ - là loại cổ phiếu 

3 Sio"Pio 

t=1 


Chi sô giá trên tính theo phương pháp này được xác định bằng tổng giá trị thị trường 
của các cổ phiếu tại thời điểm t chia cho tổng giá trị thị trường tại thời điểm gốc. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
CHỈ SỐ GIA CHỨNG KHOÁN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI: 


a) Chỉ số giá chứng khoán trên thị trường chứng khoán Mỹ 
*Chỉ số chứng khoán Dow- Jones 


Chỉ số chứng khoán Dow- Jones do hai nhà kinh tế học Charles Henry Dow và 
Edward David Jones lập ra năm 1884. Chỉ số bình quân Dow- Jones được xác định theo 
phương pháp tính số bình quân giản đơn giá cổ phiếu của các công ty được lựa chọn. Nhưng 
để loại trừ những ảnh hưởng của các yếu tố có tính chất kỹ thuật về nghiệp vụ vốn đến giá 
trị của cổ phiếu như tách, gộp cổ phiếu, người ta sử dụng một số chia (Divisor) và số chia 
này được điều chỉnh khi diễn ra các thay đổi có tính chất kỹ thuật về nghiệp vụ vốn của các 


công ty. Chỉ số bình quân Dow- Jones được xác định theo công thức sau: 


1 n Id là chỉ số bình quân Dow- 
2 : Jones 
ld = 3 Pit Trong đó: Pit là giá cổ phiếu ¡ tại thời điểm 
D I=1 t 


N là số CP được lựa chọn để 
: : __ tính chỉ số và D là số chia (VD: 
Chỉ số bình quân Dow- Jones bao gồm 4 loại chỉ số: 


(1) Chỉ số bình quân công nghiệp Dow- Jones: Là chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất. Chỉ số 
này được xác định trên cơ sở cổ phiếu của 30 công ty hàng đầu thuộc ngành công nghiệp 
Hoa Kỳ (năm 1896: 12 loại chứng khoán; 1916: 20 loại và từ năm 1928 đến nay: 30 loại 
chứng khoán) 


(2) Chỉ số bình quân Dow- Jones vận tải: Là chỉ số chứng khoán của ngành giao thông vận 
tải chỉ số này được xác định trên cơ sở của 20 loại cổ phiếu của 20 công ty vận tải hàng đầu 
của Mỹ (từ năm 1896). 


(3) Chỉ số bình quân Dow- Jones dịch vụ công cộng: Chỉ số này được xác định dựa trên cơ 
sở 15 loại cổ phiếu của 15 công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ công cộng. Chỉ số này ra 
đời năm 1929, lúc đầu gồm 20 loại chứng khoán, sau đó rút xuống còn 15 loại. 


(4) Chỉ số hỗn hợp bình quân Dow- Jones: Là chỉ số chung của toàn bộ 65 loại cổ phiếu nói 


trên. còn gọi là chỉ số tổng hợp Dow- Jones 65 (65 Dow Jones Composite Index) 
* Chỉ số Standard and Poor 500 (S & P 500) 


Chỉ số hỗn hợp S & P 500 bao gồm 500 cổ phiếu yết giá trên TTCK New York 
(NYSE). Chỉ số này phản ánh rộng hơn so với chỉ số Dow- Jones, bao gồm: 400 cổ phiếu 
ngành công nghiệp, 20 cổ phiếu ngành vận tải, 40 cổ phiếu ngành tài chính và 40 cổ phiếu 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
ngành dịch vụ công cộng. Chỉ số hỗn hợp S & P 500 là chỉ số giá bình quân gia quyền của 
500 cổ phiếu do 500 công ty lớn nhất nước Mỹ có đăng ký yết giá. 


* Chỉ số tổng hợp của TTCK New York (NYSE Composite) 


Tổng hợp toàn bộ 1650 cổ phiếu đã đăng ký của 1650 công ty thành viên. Cứ nửa giờ 
một lần, Sở giao dịch chứng khoán New York lại công bố chỉ số giá chứng khoán của mình 


trên các màn hình, máy điện toán, telex. 
b) Chỉ số giá chứng khoán trên TTCK Anh (FTO) 


Đây là chỉ số của 30 cổ phiếu công nghiệp dẫn đầu nước Anh, được tính ra và ấn 
hành trên tờ báo Financial Times từng giờ một, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. 


c) Chỉ số giá chứng khoán trên TTCK Nhật Bản (Chỉ số Nikkei) 


Đây là chỉ số giá cổ phiếu lấy đối tượng là 225 mặt hàng của TTCK Tokyo và 225 mặt 
hàng đồng loại của Sở GDCK Osaka. Chỉ số này là giá bình quân cổ phiếu Nikkei, được tính 
bằng cách lấy tổng giá cổ phiếu các loại chứng khoán được chọn chia cho một hằng số chia, 
hằng số này được điều chỉnh. 


d) Chỉ số giá chứng khoán trên TTCK Việt Nam (Chỉ số VN-Index) 


Ngày 20/7/2000, Việt Nam đã khai trương TTGDCK đầu tiên tại thành phố Hồ Chí 
Minh và phiên giao dịch đầu tiên được thực hiện vào ngày 28/7/2000. Cùng với việc đưa 
TTGDCK thành phố Hồ Chí Minh vào hoạt động, chỉ số VN- Index được xác lập và công bố. 
Chỉ số này được xác định theo phương pháp đã nêu ở trên và được 


tính trên tất cả các loại cổ phiếu được niêm yết tại trung tâm giao dịch. 


Tổng giá trị thị trường của các CP niêm yết hiện 
tại hay tại thời điểm tính toán 
VN-Index =————————————————————————————————_— XÂI00 
Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết 
của ngày gốc (ngày cơ sở) 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 


Hoặc: 
SỐ Pii - là giá hiện hành của CP i 
3 (P1i *Q1i) Q¡i - khối lượng đang lưu hành của 
VN-INDEX= ———_——_—— *:  Trongt cú; 
100 


Poi - là giá của CP ¡ thời kỳ gốc 
Q¡ï - là khối lượng của CP ¡ tại kỳ 


Š í Pni *Onin : 
VN-INDEX là đại lượng chí ra sự biến động 


yết ở một ngày cụ thể so với ngày gốc. Ngày gốc hay ngày cơ sở của VN-INDEX là 
28/7/2007 và chỉ số được xác định là 100. 


Trong quá trình tính toán chỉ số này phải loại trừ các yếu tố làm thay đổi cơ cấu số cổ 
phiếu như công ty phát hành thêm cổ phiếu, có thêm công ty niêm yết, huỷ bỏ cổ phiếu. Do 
đó, khi phát sinh các yếu tố này cần điều chỉnh lại tổng giá trị thị trường gốc 


4.3.2 Thu nhập của một cổ phần (EPS) 


Chỉ tiêu này được xác định theo công thức sau: 


Thu nhập một Lợi nhận sau thuế Phần trả cổ tức ưu đãi (nếu có) 
cổ phân (EPS) ~ Số cổ phần thường đang Tưu hãnh 


Chỉ tiêu này phản ánh mỗi cổ phần trong năm có thể thu được bao nhiêu đông lợi 


nhuận sau thuế. Đây là một chỉ tiêu quan trọng được các nhà đầu tư rất quan tâm. 
4.3.3 Hệ số giá trên thu nhập (P/E) 


Hệ số giá trên thu nhập (hệ số P/E) là thước đo quan trọng đánh giá cổ phiếu của 
doanh nghiệp. Hệ số nay được xác định như sau: 
Hệ số giá trên Giá thị trường của một cô phần thường 
thu nhập Thu nhập một cổ phẩn thường 
Hệ số này cho biết thị trường đã trả giá như thế nào cho thu nhập của doanh nghiệp 
hay nói cách khác nhà đầu tư phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có được một đồng thu nhập. 


4.3.4 Tỷ suất lợi tức cổ phần 


Tỷ suất lợi tức cổ phần hay còn gọi là tỷ suất cổ tức, nó cho biết mỗi đồng vốn đầu 
tư vào cổ phiếu thu được bao nhiêu đồng lợi tức. Chỉ tiêu này được xác định cho từng loại cổ 
phiếu bằng cách lấy số cổ tức của một loại cổ phiếu phổ thông chia cho giá trị của loại cổ 
phiếu đó. 

: Cổ tức của một cổ phiếu loại ¡ 
Tỷ suất cổ tức (%)~=———————————————— x 
100 
Giá trị thị trường của một CP i¡ 


+Ð11I CS SZL1€C KIIK411C TÀLA/I12 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 


4.3.5 Tổng giá trị thị trường, khối lượng và giá trị giao dịch 


Tổng giá trị thị trường là tổng số vốn cổ phần tính theo giá thị trường của các công ty 
có cổ phiếu được mua bán trên thị trường: 


Trong đó, V - là tổng giá trị thị trường 


n : 2 : 
" IS: Q - là số lượng cõ phiêu đang lưu hành 
V= è Q¡Pi P - là giá thi trường của một cổ phiếu 
I=1 ¡ - là loại cổ phiếu 


Tổng giá trị thị trường cho thấy qui mô của thị trường. Người ta có thể so sánh tổng giá trị thị 
trường hiện hành với thời điểm gốc để đánh giá quy mô của thị trường. 


Khối lượng và giá trị giao dịch là số lượng cổ phiếu và giá trị của số cổ phiếu được 
mua bán trên thị trường. Các chỉ tiêu này cho biết mức độ hoạt động của thị trường. Các nhà 
phân tích cho rằng khi khối lượng giao dịch tăng lên thì giá cổ phiếu cũng thường có xu 
hướng tăng lên. 


CHƯƠNG 5 
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤP 


5.1 Khái niệm và vai trò của thị trường chứng khoán sơ cấp 
5.1.1 Khái niệm 


Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường mua bán lần đầu các chứng khoán mới 
phát hành. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông 


qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành. 


Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh 
nghiệp để huy động vốn hoặc tăng vốn cho các doanh nghiệp, là thị trường phát hành trái 
phiếu chính phủ để nhà nước vay tiền của tất cả các thành phần kinh tế quốc dân. Chính vì 
lẽ đó, thị trường này còn được gọi là thị trường phát hành (Issuing Market). Hay nói cách 
khác, thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường diễn ra các hoạt động phát hành chứng 
khoán mới. Thông qua thị trường chứng khoán sơ cấp, người phát hành thu được tiền từ các 
đợt phát hành các chứng khoán mới. 


Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường cung cấp vốn, thông qua hoạt động của 
thị trường, các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội có thể được chuyển thành nguồn vốn đầu tư 
trung và dài hạn. Thị trường chứng khoán sơ cấp hoạt động không liên tục. Thị trường này 
chỉ hoạt động khi có các đợt phát hành chứng khoán mới. 

Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
5.1.2 Vai trò của thị trường chứng khoán sơ cấp 


Thị trường chứng khoán sơ cấp là tiền đề của thị trường chứng khoán thứ cấp, tính 
chất và quy mô của thị trường sơ cấp sẽ quyết định phạm vi và tính chất của thị trường thứ 
cấp. Vai trò của thị trường sơ cấp thể hiện: 


- Đối với nền kinh tế quốc dân: Thị trường chứng khoán sơ cấp có vai trò huy động vốn cho 
nền kinh tế bằng việc tạo ra nhiều cơ hội đầu tư cho những người có tiền nhàn rỗi. Mặt khác, 
thị trường sơ cấp còn là một kênh phân bổ vốn vô cùng hiệu quả. Dựa trên cơ chế thị trường, 
các nguồn vốn sẽ được phân bổ cho những dự án đầu tư có hiệu quả nhất, tạo ra nhiều giá 
trị kinh tế nhất. 


- Đối với Chính phủ: Thông qua việc phát hành trái phiếu, thị trường chứng khoán sơ cấp giúp 
Chính phủ giải quyết được vấn đề thiếu hụt ngân sách, có thêm vốn để thực hiện các dự án 
xây dựng cơ sở hạ tầng mà không phát hành thêm tiền có thể gây ra lạm phát. Mặt khác, việc 
phát hành trái phiếu chính phủ còn là biện pháp để bình ổn nền kinh tế. Do lãi suất mà chính 
phủ điều tiết có ảnh hưởng rất lớn tới lãi suất trên thị trường, nên việc phát hành trái phiếu sẽ 
ảnh hưởng lớn đến khả năng tiết kiệm, đầu tư và tổng cung tiền tệ của nền kinh tế. Chẳng 
hạn, nếu nền kinh tế đang trong thời kỳ suy thoái, chính phủ có thể kích thích đầu tư bằng 
cách hạ lãi suất trái phiếu dài hạn; còn trong trường hợp nền kinh tế quá nóng, lạm phát cao, 
chính phủ có thể tăng lãi suất trái phiếu và qua đó giảm nhịp độ đầu tư và tiêu dùng quá cao. 


- Đối với các doanh nghiệp: Khi chưa có thị trường chứng khoán, doanh nghiệp phụ thuộc rất 
nhiều vào hệ thống ngân hàng để có nguồn vốn hoạt động. Thị trường sơ cấp ra đời đã tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với một kênh huy động vốn linh hoạt và có hiệu quả 
hơn. Khi một doanh nghiệp có nhu cầu về vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh thì doanh 
nghiệp đó có thể phát hành cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường sơ cấp để huy động vốn. Đây 
là những nguồn vốn dài hạn và ổn định. Vì, khi huy động vốn trên thị trường chứng khoán sơ 
cấp các doanh nghiệp không phải lo lắng về thời gian hoàn trả như khi vay vốn ngân hàng. 
Khác với khoản vay vốn ngân hàng, các khoản huy động trên thị trường sơ cấp đều là những 
khoản huy động dài hạn. Mặt khác, khi các doanh nghiệp ở trong tình trạng dư thừa vốn 
nhưng chưa có cơ hội sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có thể mua chứng khoán như 
là một tài sản kinh doanh và các chứng khoán đó sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt khi cần 
thiết thông qua thị trường thứ cấp. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên —- Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
5.2 Phát hành chứng khoán trên thị trường sơ cấp 
5.2.1 Mục đích phát hành chứng khoán 
- Mục đích phát hành cổ phiếu doanh nghiệp 
+ Huy động vốn điều lệ cho các công ty cổ phần. 
+ Tăng vốn Điều lệ cho các công ty cổ phần hiện hữu khi cần. 
+ Cổ phần hoá một phần giá trị hiện có của DNNN. 


- Mục đích phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Nhằm bổ sung vốn lưu động cho các DN thông 
qua thị trường để huy động vốn ngắn hạn và trung hạn 


- Mục đích phát hành trái phiếu chính phủ 
+ Nhằm cân đối ngân sách khi phát sinh ngân sách thâm hụt. 


+ Nhằm thực hiện chính sách tiền tệ của nhà nước như chống lạm phát, thu hẹp lưu thông 
tiền tệ, tín dụng. 


+ Huy động vốn cho từng công trình cụ thể theo kế hoạch đầu tư của Nhà nước. 
5.2.2 Phương thức phát hành chứng khoán 
a) Phát hành riêng lẻ 


Phát hành riêng lẻ là việc phát hành trong đó chứng khoán được bán trong phạm vi 
một số người nhất định, thường là cho các nhà đầu tư có tổ chức, với những điều kiện hạn 
chế và không tiến hành một cách rộng rãi ra công chúng. Chứng khoán phát hành dưới hình 
thức này không phải là đối tượng được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán sơ 
cấp. Công ty thường lựa chọn phát hành riêng lẻ bởi một số nguyên nhân sau: 


- Công ty không đủ tiêu chuẩn để phát hành ra công chúng. 


- Số lượng vốn cần huy động thấp, nếu phát hành dưới hình thức ra công chúng thì chỉ phí 
trên mỗi đồng vốn huy động sẽ trở nên quá cao. 


- Công ty phát hành cổ phiếu nhằm mục đích duy trì các mối quan hệ kinh doanh. 
- Phát hành cho cán bộ công nhân viên của công ty. 
b) Phát hành ra công chúng 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 

Phát hành chứng khoán ra công chúng là việc bán chứng khoán rộng rãi cho một số 
lượng lớn công chúng đầu tư, trong đó một tỷ lệ nhất định chứng khoán phát hành được phân 
phối cho các nhà đầu tư nhỏ. Tổng giá trị chứng khoán phát hành cũng phải đạt mức nhất 
định. Việc phát hành chứng khoán ra công chúng phải chịu sự chi phối của pháp luật về 
chứng khoán và phải được cơ quan nhà nước về chứng khoán cấp phép hoặc chấp thuận. 
Sau khi phát hành trên thị trường sơ cấp, chứng khoán sẽ được giao dịch tại Sở giao dịch 
chứng khoán nếu đáp ứng được các quy định của Sở giao dịch chứng khoán. Những công ty 
phát hành chứng khoán ra công chúng phải thực hiện một chế độ báo cáo, công bố thông tin 


công khai và chịu sự giám sát riêng theo quy định của pháp luật chứng khoán. 


Mục đích phân biệt hai phương thức phát hành chứng khoán như trên, trước hết để 
quản lý, nhằm bảo vệ cho công chúng đầu tư nhất là những nhà đầu tư nhỏ không có kiến 
thức chuyên sâu. Mặt khác, sự phân biệt giữa phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng 
còn nhằm xác định phạm vi thị trường của các loại chứng khoán đó. Chỉ có các chứng khoán 
được phát hành rộng rãi ra công chúng mới đủ điều kiện hình thành nên thị trường thứ cấp có 
tổ chức và có tính thanh khoản. 


5.2.3 Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng 


Các chủ thể phát hành chứng khoán bao gồm chính phủ, các doanh nghiệp, và các 
quỹ đầu tư. Các tổ chức này huy động vốn bằng cách bán chứng khoán cho nhà đầu tư. 
Chính phủ với các cơ quan từ trung ương đến địa phương là một trong các chủ thể phát hành 
nhiều nhất của thị trường. Trong các loại hình doanh nghiệp chỉ có công ty cổ phần được 
phép huy động vốn trên thị trường chứng khoán thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái 
phiếu; doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn được phép huy động vốn 
bằng cách phát hành trái phiếu; còn doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và hợp tác xã 
không được phép phát hành bất cứ loại chứng khoán nào trên thị trường. Quỹ đầu tư cũng là 
một chủ thể đóng vai trò khá lớn trên thị trường chứng khoán sơ cấp. Để giúp các nhà đầu tư 
nhỏ cá thể phân tán rủi ro và giảm chỉ phí đầu tư, các công ty quản lý quỹ liên tục thành lập 
quỹ đầu tư mới và phát hành các chứng chỉ quỹ ra công chúng. 


a) Điều kiện phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng 


Các điều kiện quy định mà các công ty phải thoả mãn trước khi được phép phát hành 
chứng khoán lần đầu ra công chúng được chia làm hai nhóm: Nhóm các chỉ tiêu định lượng 
và nhóm các chỉ tiêu định tính. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
* Các chỉ tiêu định lượng: 


- Công ty phải có quy mô vốn nhất định. Vốn quy định tuỳ thuộc vào mỗi nước, có thể là vốn 
điều lệ tối thiểu ban đầu. 


- Công ty phải hoạt động hiệu quả trong một thời gian nhất định trước khi xin phép phát hành 
chứng khoán ra công chúng. 


- Tổng giá trị của đợt phát hành phải đạt quy mô nhất định. 


- Các thành viên sáng lập công ty phải cam kết nắm giữ một số lượng nhất định vốn cổ phần 
của công ty trong một thời gian nhất định. 


* Nhóm các chỉ tiêu định tính: 


- Các nhà quản lý công ty bao gồm thành viên ban giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị 
phải có trình độ và kinh nghiệm quản lý. 


- Các báo cáo tài chính, bản cáo bạch phải có độ tin cậy cao, được chấp thuận của các tổ 
chức kiểm toán. 


- Công ty phải có phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. 


Ở Việt Nam, theo Luật chứng khoán (có hiệu lực thi hành 01/01/2007), điều kiện chào 
bán chứng khoán ra công chúng quy định ở chương II- điều 12 như sau: 


(1) Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng 


+ Là doanh nghiệp có mức vốn điều lệ tối thiểu đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán cổ 
phiếu ra công chúng từ 10 tỷ đồng trở lên; 


+ Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 
phải có lãi; 

+ Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra 
công chúng được đại hội đồng cổ đông thông qua. 


(2) Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng 


+ Là doanh nghiệp có mức vốn điều lệ tối thiểu đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán trái 
phiếu ra công chúng từ 10 tỷ đồng trở lên; 


+ Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 
phải có lãi, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; 
Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
+ Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành 
chào bán trái phiếu ra công chúng được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở 
hữu vốn thông qua. 


+ Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát 
hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác. 


(3) Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng 


+ Việc phát hành phải do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được UBCKNN cấp giấy 
phép thành lập và hoạt động. 


+ Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán đạt mức tối thiểu từ 50 tỷ đồng trở lên. 


+ Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ 
quỹ phù hợp với quy định đối với quỹ đầu tư chứng khoán. 


b) Thủ tục phát hành chứng khoán ra công chúng 


Các doanh nghiệp muốn phát hành chứng khoán ra công chúng thông qua thị trường 


chứng khoán phải có các thủ tục sau: 
- Đơn xin phát hành. 


- Xuất trình các chứng từ minh chứng tư cách pháp nhân của cơ quan phát hành (giấy 
ĐKKD). 


- Điều lệ của cơ quan phát hành. Trong bản điều lệ này cần có giải thích các nội dung có liên 
quan đến sửa đổi điều lệ (nếu có), như: 


+ Sự thay đổi về vốn điều lệ qua các thời kỳ. 


+ Sự tăng, giảm quyền hạn và trách nhiệm của cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc điều 


hành và uỷ viên thanh tra. 
+ Sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; v..v... 


- Nộp cho UBCKNN các bảng báo cáo tài chính của cơ quan phát hành như bảng tổng kết tài 
sản, bảng báo cáo thu nhập; 


- Nộp bản cáo bạch. 


5.2.4 Các phương pháp chào bán công khai chứng khoán mới 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
Việc chào bán công khai chứng khoán mới của doanh nghiệp được thực hiện bằng 
các phương pháp sau: 


a) Phương pháp phát hành trực tiếp 


Đây là phương pháp mà doanh nghiệp phát hành trực tiếp chào bán chứng khoán ra 
công chúng theo giá chào bán đã xác định. (Phương pháp này còn gọi là chào bán qua bản 
cáo bạch). Theo phương pháp này, doanh nghiệp phát hành tự lo liệu các thủ tục phát hành 
và trực tiếp bán chứng khoán ra công chúng. 


Phát hành theo phương pháp này có ưu điểm là chi phí phát hành tương đối thấp. Tuy 
nhiên, thời gian tập trung vốn thường kéo dài và khả năng gặp rủi ro khi doanh nghiệp không 
bán hết được chứng khoán để huy động vốn theo dự kiến. 


b) Phương pháp uỷ thác phát hành hay chào bán qua người bảo lãnh 


Đây là phương pháp phát hành gián tiếp, doanh nghiệp thông qua một tổ chức được 
gọi là tổ chức bảo lãnh phát hành để chào bán chứng khoán ra công chúng. Tổ chức bảo lãnh 
phát hành hay còn gọi là người bảo lãnh thường là các tổ chức kinh doanh chứng khoán hoặc 
các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh (thường là ngân hàng, công ty chứng khoán). 
Người bảo lãnh đóng vai trò quan trọng tạo điều kiện giúp người phát hành chứng khoán bán 
chứng khoán ra công chúng để huy động vốn thuận lợi. Vai trò đó được thể hiện trong các 
hoạt động sau: 


- Vai trò tư vấn: Với kinh nghiệm trong hoạt động chứng khoán của mình, người bảo lãnh sẽ 
tư vấn cho doanh nghiệp về loại chứng khoán nên phát hành, thời điểm phát hành...v.v... 
nhằm giúp cho việc phát hành của doanh nghiệp được thuận lợi. 


- Vai trò phân phối chứng khoán: Người bảo lãnh là người am hiểu thị trường và thường có 
sẵn mối quan hệ rộng rãi với khách hàng là những người đầu tư. Do đó, người bảo lãnh có 
thể thực hiện hiệu quả hơn việc phân phối chứng khoán mới ra công chúng. 


- Vai trò bảo hiểm rủi ro trong phát hành: Một hình thức bảo lãnh phổ biến là người bảo lãnh 
mua toàn bộ chứng khoán mới phát hành của doanh nghiệp hoặc một phần chứng khoán mà 
doanh nghiệp chưa bán hết do không có ai mua, sau đó bán các chứng khoán đó ra công 
chúng. Như vậy, người bảo lãnh đã nhận gánh lấy rủi ro thay cho doanh nghiệp phát hành khi 
không bán được chứng khoán hoặc phải bán chứng khoán với giá thấp. 


Trên cơ sở thương lượng người bảo lãnh ký hợp đồng với nhà phát hành, trong đó, sẽ 
xác định rõ hình thức bảo lãnh. Thông thường có các hình thức bảo lãnh sau: 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 

* Bảo đảm chắc chắn (Bảo lãnh phát hành cố định- Firm commitment underwriting): Là một 
hình thức bảo lãnh phát hành mà người bảo lãnh nhận mua toàn bộ số chứng khoán mới phát 
hành theo giá thương lượng với người phát hành và bán ra công chúng. Nếu như có số lượng 
chứng khoán không bán hết thì người bảo lãnh sẽ là người mua cho chính mình. Như vậy, 
người bảo lãnh là người đứng ra đảm bảo tiêu thụ toàn bộ chứng khoán với người phát hành 
cho dù họ có bán hết số chứng khoán đó hay không. Do đó, người bảo lãnh cũng gánh chịu 
rủi ro trong quá trình phát hành. Tiền bảo lãnh mà người bảo lãnh được nhận là số tiền chênh 
lệch giữa giá chào bán ra công chúng và giá thương lượng với người phát hành. Người bảo 
lãnh thường áp dụng hình thức này với người phát hành có uy tín. 


* Bảo lãnh phát hành với mức tối đa (Best effort underwriting): Người bảo lãnh chỉ giữ vai trò 
như người đại lý uỷ quyền hưởng hoa hồng để bán số chứng khoán mà anh ta được uỷ 
quyền với mức trách nhiệm tối đa của mình, nếu bán không hết, thì hoàn trả số chứng khoán 
đó cho người phát hành mà không chịu phạt và số tiền bảo lãnh phát hành được xác định 
theo số chứng khoán đã bán. Hình thức này thường áp dụng cho các doanh nghiệp mới thành 
lập chưa có uy tín. Hình thức này được coi như là một phương pháp phát hành và được gọi là 
phát hành thông qua đại lý. 


* Bảo lãnh phát hành tất cả hoặc không (All or Not underwriting- AON): Người bảo lãnh nhận 
bán chứng khoán cho cơ quan phát hành với một số lượng nhất định, nếu đã bán thì phải bán 
hết, nếu không thì phải trả hết cho dù đã bán được một phần chứng khoán cho nhà đầu tư. 
Trong những trường hợp hoàn trả này, thì người bảo lãnh phát hành cũng phải hoàn trả lại 
tiền cho người đầu tư đã mua số chứng khoán đó. 


* Bảo lãnh phát hành với hạng mục tối thiểu (Mini- underwriting) Người bảo lãnh phải bán số 
chứng khoán tới mức tối thiểu mà hợp đồng quy định (ví dụ: 80% số cổ phiếu nhận bảo 
lãnh), nếu dưới mức đó thì toàn bộ đợt phát hành bị huỷ bỏ, tức là hoàn trả lại cho cơ quan 
phát hành. 


Quá trình chào bán chứng khoán qua người bảo lãnh như sau: 


+ Chọn người bảo lãnh chính: Người phát hành lựa chọn một tổ chức bảo lãnh cho việc phát 


hành chứng khoán mới của mình; 


+ Ký kết hợp đồng bảo lãnh: Trên cơ sở thương lượng với người phát hành, người bảo lãnh 
chính sẽ ký hợp đồng bảo lãnh với người phát hành. Sau khi ký kết hợp đồng bảo lãnh, người 
bảo lãnh sẽ giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán ra 


công chúng; 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
+ Thành lập tổ hợp bảo lãnh: Thông thường để phân tán rủi ro, và tăng khả năng bán chứng 
khoán ra công chúng, người bảo lãnh thành lập tổ hợp bảo lãnh bằng việc mời các tổ chức 


khác tham gia bảo lãnh với tư cách là thành viên. 
c) Phương pháp chào bán bằng đấu thầu 


Một trong những phương pháp chào bán chứng khoán mới là chào bán thông qua đấu 
thầu. Nội dung cơ bản của phương pháp này thể hiện như sau: 


- Thông báo mời thầu: Sau khi người phát hành chuẩn bị xong công việc phát hành, người 
phát hành thông báo mời các nhà đầu tư tham gia đấu thầu. Thông báo mời thầu cần cung 
cấp các thông tin cần thiết về đợt mời thầu như: Tổng số vốn cần huy động, đặc điểm của 
loại chứng khoán phát hành, thời hạn đăng ký thầu, ngày và địa điểm mời thầu... 


- Đăng ký đấu thầu: Khi người được thông báo mời thầu, các nhà đầu tư muốn tham gia đấu 
thầu phải gửi đơn đăng ký đấu thầu tới người phát hành; 


- Đặt thầu: Sau khi xem xét kỹ tình hình của người phát hành và những vấn đề liên quan đến 
đợt đấu thầu, người tham gia đấu thầu gửi tiền đấu thâu tới người tổ chức đấu thầu trước 
ngày quy định mở thầu. Số tiền đặt thầu phải đảm bảo yêu cầu bí mật; 


- Mở thầu và công bố kết quả đấu thầu: Vào ngày, giờ quy định mở thầu, người phát hành 
thực hiện mở thầu. Sau khi kết quả được xác định sẽ được công bố công khai. Chào bán 
thông qua đấu thầu được coi là “cơ chế phát hiện giá có sự cạnh tranh”, điều này có lợi cho 
người phát hành. Tuy nhiên, để tham gia đấu thầu, đòi hỏi những người tham gia phải nắm 
vững được tình hình của người phát hành và chỉ phí cho việc đấu thầu thường rất cao. Do đó, 
người ta chỉ dùng phương pháp này đối với những đợt phát hành chứng khoán lớn. 


Trên đây là những nội dung cơ bản của các phương pháp chào bán công khai cổ 
phiếu và trái phiếu doanh nghiệp. Đối với trái phiếu chính phủ, khi phát hành không phải đăng 
ký với UBCKNN như trái phiếu doanh nghiệp. Việc phát hành trái phiếu Chính phủ cũng được 
thực hiện theo phương pháp chào bán công khai. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
CHƯƠNG 6 
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỨ CẤP 


6.1 Khái niệm, dặc điểm và cấu trúc của TTCK thứ cấp 
6.1.1 Khái niệm thị trường chứng khoán thứ cấp (Secondary Market) 


* Khái niệm: Thị trường chứng khoán thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát 
hành trên thị trường chứng khoán sơ cấp, đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã 
phát hành. 


Việc phát hành chứng khoán giúp Chính phủ và các doanh nghiệp huy động được các 
nguồn vốn to lớn. Tuy nhiên việc huy động này sẽ gặp nhiều khó khăn nếu như người đầu tư 
chứng khoán không thể thanh khoản được chứng khoán mà họ nắm giữ. Do vậy, nhà nước 
phải có cơ chế mua bán các loại chứng khoán trên thị trường thì mới thu hút được nhiều 
người đầu tư vào chứng khoán. Việc mua bán lại các chứng khoán đã phát hành trên thị 
trường chứng khoán sơ cấp là hoạt động của thị trường chứng khoán thứ cấp. Trung tâm của 
thị trường chứng khoán thứ cấp là Sở giao dịch chứng khoán (Stock Exchange) và thị trường 
giao dịch qua quầy (Over the counter-OTC). Đặc trưng kinh doanh của Sở giao dịch chứng 
khoán là đấu giá giữa người mua cạnh tranh và người bán cạnh tranh thông qua người trung 
gian. Còn đặc trưng của thị trường OTC là giao dịch trên cơ sở thương lượng trực tiếp giữa 
người bán và người mua chứng khoán. 


6.1.2 Đặc điểm của thị trường chứng khoán thứ cấp 
a) Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường cạnh tranh hoàn hảo 


Mọi thông tin ra thị trường đều được cung cấp công khai, kịp thời cho các chủ thể 
tham gia vào thị trường chứng khoán. Việc mua bán chứng khoán được thực hiện thông qua 
cơ chế cạnh tranh, giá chứng khoán được hình thành trên cơ sở cung cầu về loại chứng 
khoán đó. Không một người hoặc một tổ chức nào có quyền áp đặt hoặc định giá độc đoán 


theo ý muốn của mình được. 
b) Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường chứng khoán liên tục 


Thị trường chứng khoán thứ cấp là thị trường liên tục bởi vì thị trường này tạo điều 
kiện để các loại chứng khoán được mua bán bất cứ lúc nào miễn là các chứng khoán này 
được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc được giao dịch trên thị trường phi tập trung 
khác. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
6.1.3 Cấu trúc của thị trường chứng khoán thứ cấp 


Ta có thể phân loại thị trường chứng khoán thứ cấp thành các loại thị trường khác 


nhau dựa theo các tiêu thức sau: 


* Căn cứ vào loại chứng khoán được giao dịch trên thị trường, thị trường chứng khoán thứ 
cấp bao gồm: Thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu và thị trường các loại chứng khoán 
phái sinh. 


* Căn cứ vào tính chất tổ chức của thị trường: Người ta chia thành thị trường chứng khoán 
tập trung và thị trường chứng khoán phi tập trung. 


+ Thị trường chứng khoán tập trung là trung tâm mua bán các loại chứng khoán được tổ chức 
một cách chặt chẽ gọi là Sở giao dịch chứng khoán (ví dụ: Thị trường giao dịch chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay đã phát triển thành Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh). 


+ Thị trường chứng khoán phi tập trung hay còn gọi là thị trường chứng khoán trao tay là thị 
trường không có trung tâm giao dịch, việc giao dịch chứng khoán được các công ty chứng 
khoán thực hiện qua mạng lưới điện thoại, điện toán. 


6.2 SỞ giao dịch chứng khoán 
6.2.1 Khái niệm và chức năng cỦa sở giao dịch chứng khoán 
a) Khái niệm sở giao dịch chứng khoán 


Sở giao dịch chứng khoán là trung tâm giao dịch chứng khoán được thực hiện tại một 
địa điểm tập trung gọi là sàn giao dịch. Tại đó, các thành viên giao dịch tham gia vào việc 
mua bán chứng khoán. Trước đây, hoạt động của sở giao dịch chứng khoán là các giao dịch 
thủ công (bảng đen, phấn trắng). Ngày nay, các hoạt động này đã được điện toán hoá hoàn 


toàn nhờ vào công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 


Phương thức giao dịch tại SGDCK được thực hiện trên cơ sở đấu lệnh (matching 
order) hoặc đấu giá (price order), phụ thuộc vào mô hình của thị trường cổ điển hay thị 
trường mới nổi, do các thành viên môi giới thực hiện, trên cơ sở giá cả cạnh tranh tốt nhất. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
b) Chức năng của Sở giao dịch chứng khoán 


Sở giao dịch chứng khoán tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên của sở mua bán 
các loại chứng khoán một cách thuận lợi, SGD có chức năng: 


- Thiết lập một thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức, vận hành liên tục với các chứng 
khoán đã được lựa chọn. 


- Xác định giá cả công bằng. Giá cả chứng khoán không do SGDCK hay thành viên SGDCK 
áp đặt mà được SGDCK xác định dựa trên cơ sở khớp các lệnh mua và bán chứng khoán. 
Giá cả được xác định bởi cung và cầu từ các nhà đầu tư và các tổ chức phát hành chứng 
khoán. Qua đó, SGDCK mới có thể tạo ra được một thị trường tự do, cởi mở và công bằng. 


- Cung cấp dịch vụ giúp các doanh nghiệp đăng ký chứng khoán của họ trên thị trường, tạo 
điều kiện cho các chứng khoán này đủ điều kiện giao dịch tại Sở. 


- Tổ chức việc giao dịch chứng khoán thuận lợi cho các thành viên giao dịch theo lợi ích của 
khách hàng. 


- Cung cấp nguồn thông tin về tình hình tài chính của các doanh nghiệp phát hành chứng 
khoán được đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán cho các nhà đầu tư, môi giới chứng 
khoán. 


6.2.2 Các nguyên tắc cơ bản về hoạt động kinh doanh của SGDCK 


SGDCK không phải là một nơi mà khách hàng trực tiếp gặp nhau để đàm phán, ký kết 
các hợp đồng mua bán chứng khoán, mà phải được thực hiện thông qua trung gian. Đối 
tượng mua bán trong SGDCK là những chứng từ có giá, chúng là những dấu hiệu của giá trị 
tài sản, bản thân các chứng từ ấy không có giá trị nội tại. Khách hàng mua bán không gặp 
nhau, không nhìn thấy chứng khoán, mọi việc mua bán đều được thực hiện bằng lệnh bán 
hay lệnh mua. Tất cả những đặc trưng ấy đòi hỏi mọi hoạt động kinh doanh của SGDCK 
phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau đây: 


(1) Các hoạt động mua bán, trao đổi, chuyển nhượng, vay mượn chứng khoán và phát hành 
chứng khoán đều phải tuân thủ bộ khung luật pháp và quy chế về thị trường chứng khoán. 


(2) Mọi giao dịch chứng khoán tại SGDCK phải thông qua công ty chứng khoán, tức là nguyên 
tắc trung gian. 


(3) SGDCK là một thị trường có tổ chức, do vậy các chứng khoán muốn được đưa ra mua 
bán tại Sở phải được đăng ký vào danh mục chứng khoán được giao dịch và được yết giá 
trên thị trường. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
(4) Nguyên tắc công khai trong giao dịch chứng khoán. 


(5) Nguyên tắc xác định giá chứng khoán trong Sở giao dịch là đấu giá tự do giữa những 

người môi giới với nhau dựa theo lệnh mua bán chứng khoán của khách hàng. Phương thức 

đấu giá tự do này được tiến hành trên cơ sở thương lượng có tính cạnh tranh lành mạnh. 
Việc đấu giá chứng khoán trên sàn giao dịch có thể được tiến hành dưới ba hình thức: 


- Đấu giá trực tiếp: Các nhà môi giới trực tiếp gặp nhau để thương lượng giá cả thông qua 
một chuyên viên kinh doanh chứng khoán của SGDCK. 


- Đấu giá gián tiếp: Các nhà môi giới không cần gặp nhau mà chỉ cần phát lệnh với giá cao 
nhất có thể mua và giá thấp nhất có thể bán cho mỗi loại chứng khoán trong ngày. Các lệnh 
này được đưa vào máy vi tính đã được nối mạng với các công ty thành viên của Sở giao dịch. 


Mọi sự đàm phán thương lượng chỉ là sự khớp giá giữa các công ty môi giới với nhau. 


- Đấu giá tự động: Là hình thức đấu giá qua hệ thống nối mạng giữa máy chủ của SGD và 
máy của các công ty thành viên. Máy chủ của SŒD là nơi đấu giá trung tâm, nó tự điều chỉnh 
các lệnh bán, lệnh mua sao cho cung và cầu phù hợp với nhau. Giá mua bán được quyết định 


tại máy chủ này. 


(6) Mọi việc mua bán, trao đổi, chuyển nhượng chứng khoán phải được tiến hành tại Sàn 
giao dịch (Trading Floor). Sở dĩ có nguyên tắc này là do tính tổ chức cao của SGD yêu cầu 
công khai và trung thực trong kinh doanh của Sở giao dịch. 


(7) Chứng khoán được lưu ký và bảo quản tại trung tâm quản lý và lưu ký chứng khoán của 
SGDCK, không trao cho người sở hữu chứng khoán. Việc chuyển nhượng chứng khoán chỉ là 
trên sổ sách và giấy chứng nhận chứng khoán do Trung tâm này cấp. 


(8) Thanh toán trên SGD phải thông qua trung tâm thanh toán bù trừ (Clearing house Center), 
trả ngay. Để thực hiện nguyên tắc này, SGD yêu cầu các công ty thành viên phải mở tài 
khoản thanh toán tại trung tâm và mọi việc thanh toán, cho vay đều phải thông qua hệ thống 


tài khoản này. 
6.2.3 Niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán 
a) Khái niệm 


Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký và 
giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung (Thị trường giao dịch chứng khoán, Sở giao dịch 
chứng khoán). Hay nói cách khác, để có thể được niêm yết chứng khoán tại một Sở giao dịch 
chứng khoán nào đó, thì công ty xin niêm yết phải đáp ứng đủ các tiêu chí do Sở giao dịch 
chứng khoán đó đặt ra. Mỗi sở giao dịch chứng khoán có những điều kiện đặt ra khác nhau 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
để đảm bảo cho sự hoạt động an toàn đồng thời phù hợp với mục đích hoạt động của sở 
giao dịch chứng khoán đó. 


b) Mục đích của việc niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán 


- Cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư và tin cậy về các tổ chức phát hành 
chứng khoán. Điều này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra những quyết định đúng đắn. 


- Thiết lập quan hệ giữa sở giao dịch chứng khoán và tổ chức phát hành có chứng khoán 
được niêm yết về nghĩa vụ thông báo đều đặn, công khai và trung thực những thông tin liên 
quan đến chứng khoán của tổ chức phát hành. 


- Xây dựng lòng tin của công chúng đối với thị trường chứng khoán thông qua việc lựa chọn 
các chứng khoán có chất lượng cao để giao dịch 


c) Điều kiện để chứng khoán được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán 
(1) Điều kiện niêm yết cổ phiếu 


- Là công ty cổ phần đại chúng có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 50 tỷ 
VND trở lên. 


- Hoạt động kinh doanh ở 2 năm liên tục liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi trong đó 
năm gần nhất có lợi nhuận sau thuế đạt tối thiểu 2% vốn điều lệ đã góp và có tình hình tài 
chính lành mạnh. 


- Có 20% vốn cổ phần của công ty do tối thiểu 100 cổ đông nắm giữ, ngoài nhà đầu tư có tổ 
chức. 


(2) Điều kiện niêm yết trái phiếu 


- Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước phát hành trái 
phiếu ra công chúng có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 50 tỷ VND trở 


lên. 

- Hoạt động kinh doanh của 2 năm liên tục liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi. 
(3) Ð/ kiện niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư CK của quỹ đại chúng dạng đóng 

- Quỹ có tổng giá trị chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán theo môi giới từ 50 tỷ VND. 


- Có tối thiểu 100 người sở hữu chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
(4) Trái phiếu Chính phủ được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán theo đề nghị của tổ 
chức phát hành chứng khoán. 


6.2.4 Những ưu điểm và hạn chế khi doanh nghiệp niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng 
khoán 


a) Ưu điểm 


Doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết tại SGDCK có thể mang lại cho doanh nghiệp 
những lợi thế sau: 


- Doanh nghiệp dễ dàng trong huy động vốn: Niêm yết nhằm mục đích huy động vốn thông 
qua phát hành chứng khoán. Chứng khoán của doanh nghiệp được niêm yết sẽ làm tăng sự 
tin tưởng của người đầu tư vào doanh nghiệp. Vì thế, doanh nghiệp có thể phát hành chứng 
khoán mới ra công chúng để huy động vốn mà không phải trả nhiều chỉ phí phát hành như chỉ 
phí quảng cáo, bảo lãnh. 


- Làm tăng thêm uy tín của doanh nghiệp: Doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết về cơ bản 
phải là các doanh nghiệp làm ăn đứng đắn, có tình hình tài chính lành mạnh. Do đó, uy tín 
của doanh nghiệp sẽ tăng lên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong kinh doanh. 


- Nâng cao tính thanh khoản cho các chứng khoán: Khi các chứng khoán được niêm yết, 
chúng có thể được nâng cao tính thanh khoản, mở rộng phạm vi chấp nhận làm vật thế chấp 
và dễ dàng được sử dụng phục vụ cho các mục đích về tài chính. Các chứng khoán được 
niêm yết có thể được mua với số lượng tiền rất nhỏ, do đó các nhà đầu tư có vốn nhỏ vẫn có 
thể dễ dàng trở thành cổ đông của công ty. 


- Xác định giá chứng khoán của doanh nghiệp một cách chính xác: Việc mua đi bán lại chứng 
khoán của DN được thực hiện công khai theo phương pháp đấu giá giúp cho giá cả chứng 
khoán được xác định chính xác hơn. 


- Những ưu đãi về thuế: Thông thường ở những thị trường mới nổi công ty tham gia niêm yết 
được hưởng chính sách ưu đãi về thuế trong hoạt động kinh doanh như miễn giảm thuế thu 
nhập trong một số năm nhất định. Nhà đầu tư mua chứng khoán niêm yết thì được hưởng 
các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập như đối với cổ tức, lãi hoặc chênh lệch mua bán 
chứng khoán. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
b) Hạn chế 
Doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết tại SGDCK cũng có thể gặp các bất lợi như: 


- Lộ thông tin: Doanh nghiệp niêm yết phải có nghĩa vụ công bố thông tin một cách đầy đủ, 
chính xác và kịp thời liên quan đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp cũng như các biến 


động có ảnh hưởng đến giá cả niêm yết. 


- Khó khăn trong việc kiểm soát doanh nghiệp: Niêm yết bộc lộ nguồn vốn và quyền biểu 
quyết của công ty cho những người mua là những người có thể gây ra bất tiện cho những cổ 
đông chủ chốt và công việc quản lý điều hành hiện tại của công ty. 


- Chỉ phí niêm yết: Để chứng khoán của mình được niêm yết tại SGDCK, doanh nghiệp phải 
bỏ ra một chỉ phí nhất định để thực hiện niêm yết ban đầu và quản lý niêm yết. 


6.3 Thị trường chứng khoán phi tập trung 
6.3.1 Khái niệm thị trường chứng khoán phi tập trung 


Thị trường chứng khoán phi tập trung (Over The Counter - OTC) là thị trường mua bán 
chứng khoán nằm ngoài Sở giao dịch, không có địa điểm tập trung, không có những nhà môi 
giới, những người kinh doanh chứng khoán như tại Sở giao dịch. Cách giao dịch ở đây chủ 
yếu là dựa vào sự thoả thuận của người mua và người bán. Nghĩa là, các công ty chứng 
khoán giao dịch mua bán chứng khoán trực tiếp tại quầy giao dịch của các ngân hàng hoặc 
qua điện thoại, mạng lưới internet v.v....chứ không phải trực tiếp gặp nhau trên sàn giao dịch 
hoặc thông qua trung gian, nếu họ là khách bán và khách mua chứng khoán. Việc mua bán 
chứng khoán trên thị trường OTC được tiến hành trên nhiều địa điểm khác nhau và danh mục 
chứng khoán cũng rất đa dạng. 


Như vậy, “Thị trường OTC là thị trường được hình thành bởi mạng lưới các công ty 
chứng khoán, việc giao dịch được thực hiện bằng thương lượng qua hệ thống điện thoại, 
máy tính,,, không có trung tâm giao dịch tập trung”. 


6.3.2 Đặc điểm của thị trường chứng khoán OTC 


Thị trường OTC là một thị trường mở, thương lượng trực tiếp giữa khách hàng và 


thông qua điện tín, nên cần chú ý một số đặc điểm sau: 


- Hình thức tổ chức thị trường: Thị trường OTC được tổ chức theo hình thức phi tập trung, 
hoạt động giao dịch mua bán theo thoả thuận của người mua và bán, có thể được tiến hành 


tại các điểm giao dịch của các ngân hàng và công ty chứng khoán. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 
- Chứng khoán được giao dịch trên thị trường OTC: Là các loại chứng khoán chưa đủ tiêu 
chuẩn được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán. Do đó, chứng khoán trên thị trường OTC 
có độ rủi ro cao hơn các loại chứng khoán được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán; 


- Cơ chế xác lập giá trên thị trường OTC: Được thực hiện thông qua phương thức thương 
lượng, thoả thuận song phương giữa bên mua và bên bán. Do vậy, sẽ có nhiều mức giá khác 
nhau đối với một loại chứng khoán tại một thời điểm; 


- Sự tham gia của các nhà tạo lập thị trường trên thị trường OTC: Một người cung cấp các 
thông tin về giá chứng khoán cho khách hàng và nhận đặt giá chứng khoán của khách hàng 
để từ đó gắn kết người bán với người mua lại với nhau được gọi là người tạo thị trường 
(Market maker). Đó là các công ty chứng khoán, với hoạt động mua bán chứng khoán cho 
chính mình bằng nguồn vốn của công ty hoặc làm môi giới cho khách hàng để hưởng hoa 
hồng. Vai trò của Người tạo lập thị trường rất quan trọng vì nếu không có những người này 
thì giao dịch chứng khoán trên thị trường OTC sẽ không thực hiện được. 


6.3.3 Giao dịch chứng khoán trên thị trường OTC 
a) Giao dịch mua bán chứng khoán dưới hình thức môi giới 


Khi một khách hàng muốn mua hoặc bán một loại chứng khoán nào đó, khách hàng 
sẽ đưa ra lệnh cho công ty chứng khoán nơi khách hàng mở tài khoản giao dịch theo mẫu 
lệnh có thể bằng giấy, điện thoại, hoặc fax để yêu cầu thực hiện; người đại diện ở đây nhận 
lệnh sẽ chuyển nó tới phòng thực hiện lệnh và lệnh được chuyển tiếp tới bộ phận buôn bán 
của công ty. Có thể chia ra hai trường hợp: 


- Nếu công ty chứng khoán là người tạo lập thị trường cho loại chứng khoán đó, thì bộ phận 
giao dịch của công ty sẽ trực tiếp thương lượng, thoả thuận với khách hàng. 


- Nếu công ty chứng khoán không phải là người tạo lập thị trường cho loại chứng khoán đó thì 
bộ phận giao dịch của công ty chứng khoán sẽ liên hệ với các nhà tạo lập thị trường cho loại 
chứng khoán này để biết được mức giá chào bán và giá đặt mua có lợi nhất cho khách hàng. 
Bộ phận buôn bán ghi giá lên lệnh cùng với tên của người bán rồi chuyển tới phòng thực hiện 
lệnh. Bộ phận này báo cáo việc thực hiện cho người đại diện nhận lệnh. Người này thông 
báo cho khách hàng. 


b) Giao dịch chứng khoán tự doanh 


Trên thị trường chứng khoán OTC, hoạt động mua bán chứng khoán cho chính mình của các 
công ty chứng khoán rất phổ biến. Đó là nghiệp vụ tự doanh chứng khoán bằng chính vốn 
của mình để kiếm lời. 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên - Trường ĐH Kinh tế và QTKD 


MỤC LỤC 












































chương 1 

CIIIIE F21002 106 620i101100119611002210546112110003240001a560616114000213130103610100i6028206ex6if2i01/piùxie 2 
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN....................................2-- 22-25 5225255252 2 
1.1 KHÁI NIÊM VÀ CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:::..:. cac ng mm ng ng ng HE BE BE HE SH BH BH ng ng BH 2 
1.1.1 S1} tivi TRÃNH THỊ TEU ĐTđG CHỪNG KHOĂN ÍT TC)... xcct2ecreicikic66tbsvsraskibiesbaábcoebsilibkiaLsebsixsice 2 
1.1.2 ti TIIỂ TT THI TW EM PHỮNG KHOAN: s¿beckuvdbiskitkkiclkktbveEbsibSivobkibois Zïgba 5454344560354 53 i3480135 00-36 60 xcvi 2 
S21. E000 06 lÍ E cá 606227602 6iàiii003546)i2A 56000230 0A0coÌ 000iecei2cbEfvtieoylfkibvsdsrsbbjvsvbfailybEka by, 
Ñ. 177111977 17 C001 TT 0 c2 icccssbdsiliasssilbseiicvlayisskcineliibxìoepsiajdbbsosdsblbetosakpeaoiesaiebsababoikiei ) 
1.2 Cơ cẤu, MỤC TIÊU VÀ CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TTTC(................................--.....== + sŸssn xxx snssnsx 5 
1.5.1 PHÌ LBắI THÍ TGIfiS CHỮNG KHUÔN (¡vài c5 6u 11xcv x16 60c by L0 xn 5% by cv ng 32p Ly sg S0 Ga ku v0 lu E b5 X45 k 4 0u Š Su 5x cš su Số 5 
1.2.2 112 TIEU€1)5 TT TH BE KEIẤMN: sxxixxvssseisatbsxrudoiEikildsskbbisisas.Qisibsäáeaagi6GSsx 0550146633406) 5 
1.2.3 NHỮNG NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN...............:...:.. ¿222 22222 6 
đu Ci(Ì THẾ Ti ciá Rối T TH ca uceipoikittiiiubiiktaikiixikiisbagkiixskxkksad6ikasisgidirvskiXvavass XVdìsss8Sg1534XgSšúšsxsãE 9 
1.1 E171 1Ÿ 1101168102091812S6012400800ãa50i568340186)0320289gbaxuvS6sa52YssolevibsesssYLbassstseoflsiagpdoxagBoý 9 
#8 24):1182001ã/7ìợ Cố... ếcẽccố CC nh cốc 6. 10 
1,5.35, CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN BỂN' THỊ TRƯỜNG CHỪNG KHOĂN cx chán cá á cán tú 1á chúng Lá k báS E6 Lan 6 Đá 14 03L bz 1 Ga 504 11 
[H11 032 16c ii2i1100012206110211620116y6s315 561306 x6t066i42xtiavvxikl 263 Larcialejidvsea4ies3luopbgbvtssivesisbegksestvgbe ket cbikr 13 
ÔNG TY CHỮNG KHOAN cceccbiieiiekobiioidasbkiiueiooilotinkbiogiitisiespkkiokikuukisdd 13 
2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ‹:..::.-:..-:.-.s.snss sšn s3 n Sšg SH SE BH SE ng Em Em han Hy khnx khnx pgă 13 
2.1.1, FcbiAI NI HÌLCIRWS TY EIHÍÙMfS: KHÌOJSRÍ suy 6x)5xbá 66x x6 á6sLucbxekv2bbdbcsbbiáesUscbxixbvLáu x\c kubieuuu Jecbukidskk bi kkxe 13 
2.1.2. NGUYÊN TÁC HOẠẶT ĐỒNG CỦA CÔNG. TY CHỨỮNG KHOĂN cu 6x bá  uiy Lúa buýt Lục Da uy Cua kia G5 ca 06 G4 11C0sy Lă ca vi 4 13 
(6.1 e1. (2EIVNS HƯỄNG, VNI TRÒ GŨ CÔNG: TY GHƯNG: KHUẨN.....oobicscbnb dc ony kg bàng BE t0 G6 gã gu bụi bông luc g8 toc oi bạ tu gio gu 14 
2.2. CÁC NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN :‹:..::..:..c cv vn vn SH SH SH BH SE HH SE BH KH SH SE BH SE SE BH Bi BE 15 
6651. ÏXI II 1/MÔN (GIỚI) ĐIHIRÌG IKEICIAÍ cáu1us6á06410636giảscs65a40159454411.036201661345Lu8u3a2U02u43531201)490094cgáÄpkissusg 15 
200 x2- NI GHI VÌ BA LXNEI EEHXT HÃNHÍ: sục c1 116 L6 66c 0v 5b SÚxGv 3001061 x6b0icöx si 6xxbbk xá dục bà gà x Ung ub dö củ Su 12k vu bu cày 15 
00072 03.. [ÄI ENE IS S019 UV ĐEMÁIElYosvussiZ2SSu658056615E84ccibxbgigdlb cik©osá:cluibsaibgshbsiipbsikbaärkbisbagdictaA6i3iccsibilisstitcbadibaicatiskcsibigssis 16 
£.2 set. ÑjGGIÊ VI TH VẤN MẪU TƯ ĐH NHG IKEICIAN van ng 1u not bigg guac bung lucispgs.4Xonó ga vest ubg  cssinggg giác vu ý cioggd Xá S6 Vsicg bá, 16 
E HT gái 11x10 021i121525122611ã398ãy1366638140u5a8x21aulagaiSufssaplawsieriaats3ssvišxaytia355sa030022X?axsiasrtảk 17 
%/21i01x$ 420m Ôẽ Ca ah nh 17 




















Si ELIANI LG BÌ GHÍMG: KHE Mbusassiossí0ss6tksirdeiiastixXkkslis&al348gãSkkgiškkas46lkisaxxeisa6SäewkSaavgiláZbisšieEaxExiáglxăixidsãia 18 
v6 201.16 7 6Ì {1P 3/00 X7EÏDL RE: PHIRT-LÍNKÌ  l⁄á¡aa7zagavouiyaoaad9bbttbasoouikedaxLadaaosš ipdagaobtabaaagktagAliaitiigesasshdaabboldisudekiad 18 
21:22:02, CU NNÍ PP 3//MEY TÌMIHIGHIẾT illtl ĐỒNG MIỄN... s1 cá co c6 n6 kácbb bá 20 Cái gi súc buốt Š Duàc Lấn š doc la cỗ uc Lá lúc cụ gi các Lư gb šJbòy 1á xe 18 
suối bo ĐỦ:(SÐY ý NÓI ƠI TƯKG AE HỮNGG KHEXEMisccsscabierisdioEabboidibboluioisttbdktideLáktbsEEoiutialbkatoaikbisuflEiSxicuukeloalbsagx có 19 
Go lê (.58)5C7ÐJ 3/261:IHIRIEI TH: # EING KHUÔẨN tuy 6c sobáconcbbsdtaooduoe i00 nÝkgưbóc bubgo tot dÿng on coitHag iàu be dg oipi te Aac 6ï Noš sấu 19 
3.2.5 CĂN CỨ THEO THỊ TRƯỜNG NƠI CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC GIAO DỊCH..........................-... 2222222222221 52255 225252 19 
3.3 MôT SỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN............. nh nọ ng nọ HH Họ SG ĐH HE ĐH SH ĐH SE DES 20 
mm II: 019/2 a 120221620366 0626 262.1120uy 53/1/29 521) c3g2 Jung 674 it oì 12 Nhàn thà giày 0s tai xsa 22g 1u a loài Vi ky sế 





Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên —- Trường ĐH Kinh tế và QTKD 




































































các. 1177) 7 CÍC LÍ s cty 2xx2czn6isaitsiubietsxzEBbebttgtocbktkaekbkrrtkiigteSiockbpsaittkcesdogadiblssdtbskrEpbutiifibs su le Exio#ioseiceiguirrbbidri F42) 
Q.33 CÔNG: GỤ PHÁI SINH (CHỪNG KHOĂN PHẬT BÍNH cau c uc nu bán án hn ng ng ba E4 La nu Lư ng 1543 e5 1538 13435 chi 
CHỈ JF | È1..sïiii0iiiïtiáctiirissiiikciisisj6riastsrbsigisbxsgissiabaadý306536628ogEas8is018g01306386003661gE61s-xxg8oÿ55935ei181aEExs 33 
EHANM'TIEH CHỮMG KHOAN tuibc0in 600660 006xncbuootind do kunuui0i6i066656c0i6ải010uebdasigtoiskii 33 
šE E121 TH THÁI EIIIEL]z¿ziá0:isiii116xipticpsagiieiidbibsgtisigi66iidblggiisbaatkiig28846©iskansEzioavlágskấfuisesỹsasilituseisiassii 33 
đt, 1.1L Lÿ/1c TY|MET4)7) Tý EIEHIẾD: suy ssuisrrildkthancbaiiDgEtivktigsiilias biisvits chàtbàsziaà06xstiiktixbustCàkEbvsivá xi 0i85061i356.74 Ki 
4.1.2 CÁC ĐẠI LƯƠNG ĐO LƯỜNG MỨC SINH LỜI CỦA TRÁI PHIẾU...................................222 2222222222215 22255 25552 1Ó 
4.1.3. CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỚNG ĐẾN GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA TRÁI PHIẾU.........................:...:-..:::.-:::: Si. 
t1: ENEIT0'f(6Lÿ DI BENEHÍ boxzx6sz2ucttaeridjeLlšEssevucecsbeLigerkiiStiaslssctsaeiskddrkioiseseradsšsStpssitssekasztizssgiiigikssrliedi.kasidisstl 36 
K1. L2:87ỨNG EbiiP PHẨM T61 EEIEL|¿-::vssiccv sáu d06igb2acscv6kdtctcigekabckïisedulc tggễ sec Ligbk3 co se dong de couš bài bủđđi đã 36 
Út D21 E0 SẸ |MEI AM PEIEIÍos 5 saxcisiSssaiscYiEstlossxeeEidsisssdeckgikotsoskerlbesspkagrdvasksiritsekilsufldtgEwsuisiseeiaetresssadie 37 
4.2.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG...................-...:..:...:..22222222222 222222 Tí 
4.3 HÊ THỐNG CHỈ SỐ PHÂN TÍCH KINH DOANH CHỨNG KHOÁN.............. cọ nh ng ph hÝn như hn bÝ bg by 39 
2.121 E17: 57 dii12s6ii261160ãã000x6212035441001565kiu6118684s4YS8oálabbtgdkeduibiokudil bndagdasingfkiakbadaldabbilaaazbiaáasklgiuffebbii 39 
đẸ S22 1EWIE TA RCT ỤI EIHDBI (GP C1 luvccsixxbiceiv20a6xsii1ã645lgbxibssglksisaslsasgoeisbksisssLiassicbgassbkaseddssigliDe Luee 42 
6}. BÍ f0 TIÊN EHINHEESIETE lussic60is6iiss0xsoceistcrbsskbiaoccbsinlSciasbiistubc42860016103ã4. exicserbesidctsSicllieksbi 42 
ÉP có 0U, GÉK [ĐẾN HT RE? XS  :IRIIBMIE sauiuzsgzesaTuugtrkosgidfiobkxidkfuvbaeiodkếtvoitidubebbecibsliiBiaialireetiosnecbusf0066bukuribkzkdetoMiovôngisidbEu 42 
S .3.Đ TONIS GIÁ TRỊ TiI-THƯỜNG, KHIỐI UƯƠNG VÀ GIÁ TRÍ IBEI DĐĂ:isxbcssssng váu=g SE ae cụ ÊE 6á si in g5 Em ta cử Sung Su ga 43 
HH LÍ 5. 1110ïs1uiitpitntbistectisiostiiortaEbisayisikbeiusibiiniisistedirkukiaidbiiebissitskbrndiidpisuttaaorisiiseriBxisbisi 43 
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤTP..........................................--¿c c2 2 sEsEEEeseesesessrs 43 
5.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤP.................à ng ng ng nu nh by ng vẽ 43 
G1oï1. E111 2] TT các 26 5zn c5 ub6gfucttuctdoscbeegtcvicbkrticscosbeajsoitabergdEicavbdiaditesiZáccbebodiibcetiessxieicsteiftydgiWdtiltisacaisufoi bidoies 43 
mi. 2. Ú 0i TRO (L1, TYRÌl|TELYMGI ŸfHUYMGHRHIEIdEUOT HE Pcscvscctxu ouoxopeg QaecbŠ s6 226 L&g bác dò geg huy Dgế và dã š se gốc tk E g0 án 44 
5.2 PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP................... cọ nọ ng nh nh nu nh ph bg bà 45 
Sen ([  /10/x521450<.:721)2710I5Iz.ItivIefl3.s.. 8... c.ốốốẽ ốc 45 
Hết có -P HƯU KG TMỦPEIST ANH CHÍNG (KHOỂN ¡cá cu cu tui cong bung tlg tk ung ok 3ã Lhánh L1 buyïkiän hinh 083 càibk 43133 bucb biaicltiiärgg 45 
9.2.3 PHÁT HÃNH GHỨNG KHOĂN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG: ..¡..2..ccc bu 12 20 06 ng g go ng Su 305 5 5205 08308 06 0205 68 s27 46 
5.2.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHÀO BÁN CÔNG KHAI CHỨNG KHOÁN MỚI............................ 2.222 2.22222222222255 222552252 48 
E11 01 ........... 2000016 0522 vn 0a 602 an 52 
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỨ CẤTP............................................--¿-¿-ccccc2cscscsccccsecscse 52 
6.4 KHÁI NIÊM, DẶC ĐIỂM VÀ CẤU TRÚC CỦA TTCÍK THỨ CẤP........................c cm sms n vn senn sex 52 
6.1.1 KHÁI NIÊM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỨ CẤP (SECONDARY ÌMARKET)....................--- --.-.--:2 22+ + 22x: 52 
B.1.2 ĐC BIỂM CA THÍ TRƯỜNG CHỮNG KHOẢN: THỨ CYẤP;¡usc¿-cc ng 06x12 55 bản gì Bế hgcub Số ý g6,u) V834 c5 vo Lá dzk E1 Si dc Số ĐC 
lui CÀI) EU? CÚA, THÍ THƯỜNG: CHỮNG RHOẨNM( THỨ CIẤP;tzsuniauibseiaobbsulikosLbbddsaopkubiisebgidduaokuibekkektagidadsisadxa 3 
Hóc SỐ E1 ĐfcHEEiÙlG KMEIEM ixcssesiassleogitissrexkocei EacgssysgEsssi szSSu lu ấgköš xe 1ä8Sz gưlis de tice ki dazs is rögisSg tiEE giZme 53 
6.2.1 KHÁI NIỆM ⁄Ã CHỨC NĂNG CŨA SỞ GIÁO DIOH GHỨNG KHOĂN 2. ác c0  nán Dán u16 cốc Là giá bu cg về gang gai 6 uy Cá dàn gác K1) 
6.2.2 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH CỦA SGDC(K.........................................:..:... 54 
6.2.3 NiÊêw YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DICH CHỨNG KHOÁN.............................. 222222222121 115 15 15522 Giai 
6.2.4 NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ KHI DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁNĐ 
62 THÍ TRƯỜNG CHỮNG KHO“M Bhil:TẤP: TRÍỈÌNG:sccssx cong coacgiREsueusabkdneldbxis ngu z HE didE Ea lui Sgebš ý cai vs lu Ha g gaấ šei6isviý Voi 58 
6.3.1 KHÁI NIÊM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG.........................::.22 22222222210 22325 2235235223525 55525 58 
6.3.2 ĐẶC pIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (O T........................SS HD 0n SH HH cu ng cán gế  Eu g5 cm eg 58 
s3. oi ĐIEHLEHÍỆMG KHOAN THIÊN THỊ. TEƯEDINGI DÍ LỄ: co cúc by6 bus bù hú bongiu ty Gepmuốulg¡cuyn bù migàisijpx sui0cSä,coagkiidgg 59 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


Đại học Thái Nguyên —- Trường ĐH Kinh tế và QTKD 


Thị trường chứng khoán 





Trang 7 


